23 


| 


PHOI-Ơ-BÁC ˆ 
SỰ ĐÓI LẬP GIỮA QUAN ĐIÊM DUY VẬT 
VÀ QUAN ĐIÊM DUY TÂM 


Cứ tin lời các nhà tư tưởng Đức thì nước Đức, trong những 
năm gần đây, đã trải qua một cuộc đảo lộn chưa từng có. Quá 
trình tan rã của hệ thống Hê-ghen bắt đầu từ Stơ-rau-xơ đã biến 
thành một cuộc sôi động âm ỉ toàn thế giới, lôi cuốn tất cả "những 
lực lượng của quá khứ". Trong sự hỗn độn khắp nơi đó, những 
cường quốc hùng mạnh đã xuất hiện để rồi lại chìm nghim đi liền 
ngay đó, những anh hùng đã xuất hiện trong khoảnh khắc để rồi 
lại bị những đối thủ táo bạo hơn và mạnh hơn quẳng vảo bóng tôi. 
Đó là cuộc cách mạng mà so với nó, Cách mạng Pháp chỉ là một 
trò trẻ con; đó là một cuộc chiến đấu thế giới mà so với nó, cuộc 
chiến đấu của các Đi-a-đốc” chẳng có nghĩa lý gì. Những nguyên 
lý thay thế lẫn nhau, những anh hùng tư tưởng đây nhau ngã với 
một tốc độ nhanh chưa từng thấy, và chỉ trong ba năm từ 1842 đến 
1845 ở nước Đức, người ta đã dọn sạch được nhiều hơn trong ba 
thế kỷ trước kia. 

Tắt cả cái đó người ta cho là đều diễn ra trong lĩnh vực của tư 
duy thuần túy. 


Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đang đứng trước một sự kiện lý 


24 CMÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


thú: quá trình tan rã của tinh thần tuyệt đối. Khi tia lửa cuối cùng 
của sự sông của tỉnh thần tuyệt đối vừa tắt đi thì những bộ phận 
khác nhau của cái caput mortuum'” ấy bắt đầu phân giải, tham gia 
vào những hỗn hợp mới và hình thành những chất mới. Những 
người làm nghề triết học từ trước tới nay vẫn sống bằng việc khai 
thác tỉnh thần tuyệt đối, bây giờ lại lao vào những hỗn hợp mới 
đó. Và ai nấy đều hết sức hăng hái tiêu thụ cái phần mà anh ta 
tình cờ kiếm được. Việc đó không thể tiễn hành không có cạnh 
tranh. Lúc đầu cạnh tranh còn mang tính chất khá nghiêm túc và 
có tính chất tư sản. Nhưng về sau, khi thị trường Đức đã đầy ứ và 
khi mặc dù mọi cố gắng, hàng hóa cũng không tiêu thụ được trên 
thị trường thế giới nữa thì theo lệ thường ở Đức, tình hình kinh 
doanh đã bị xấu đi bởi một nền sản xuất bằng công xưởng và có 
tính chất giả tạo, bởi việc hạ thấp phẩm chất, việc làm giả nguyên 
liệu, việc làm giả nhãn hiệu, việc bán khống, việc dùng tín phiếu 
giả và một hệ thống tín dụng không có cơ sở hiện thực nào. Cuộc 
cạnh tranh ấy biến thành một cuộc đấu tranh gay gắt mà bây giờ 
người ta mô tả và tán dương với chúng ta như một cuộc cách 
mạng có ý nghĩa lịch sử toàn thế giới, một nhân tô đã mang lại 
những kết quả và những thành tựu vĩ đại nhất. 

Muốn đánh giá đúng toàn bộ cái trò bịp bợm triết học đó, nó 
thậm chí làm thức tỉnh trong lòng người thị dân Đức trung thực 
một tình cảm dân tộc dễ chịu, muốn nêu rõ tính nhỏ nhen, tính 
thiển cận địa phương của toàn bộ phong trào của phái Hê-ghen trẻ 
đó, và đặc biệt muốn vạch rõ sự trái ngược vừa bi đát vừa buồn 
cười giữa những chiến công hiện thực của vị anh hùng đó, với 
những ảo tưởng của họ về chính những chiến công ấy thì cần 


!“- nghĩa đen: cái đầu chết; ở đây: hài cốt 


I. PHOI-Ơ-BẮC 25 


phải xem xét tât cả sự âm ï đó theo một quan điêm ở bên ngoài 
, + * 
nước Đức”. 


A. HỆ TƯ TƯỞNG NÓI CHUNG, 
HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC NÓI RIÊNG 


Ngay trong những cố gắng gần đây nhất của nó, sự phê phán 
của Đức vẫn không rời bỏ miếng đất triết học. Không hề nghiên 
cứu những tiền đề triết học chung của nó, nhưng tất cả những vấn 
đề mà nó đề ra đều nảy sinh từ miếng đất của một hệ thống triết 
học nhất định-hệ thống Hê-ghen. Không phải chỉ trong những 
lời giải đáp của nó mà ngay cả trong bản thân các vấn đề, cũng 


!” Tiếp theo là đoạn bị gạch bỏ trong bản thảo: "Vì vậy, trước khi phê phán 
riêng những đại biểu khác nhau của phong trào đó, chúng tôi nêu lên một số những 
nhận xét chung, để làm sáng tỏ những tiền đề tư tưởng chung của họ. Những nhận xét 
ấy cũng đủ để nói rõ quan điểm phê phán của chúng tôi, trong chừng mực chúng là cần 
thiết để hiểu được những lời phê phán tiếp đó và đủ để làm cơ sở cho những lời phê phán 
ấy. Sở dĩ những nhận xét này là nhằm chính vào Pjøi-o-bắc, đó là vì ông là người duy 
nhất đã ít nhất là tiến được một vài bước và là người duy nhất mà tác phâm có thể đem 
nghiên cứu de bonne foi (một cách nghiêm túc) được. 


1. Hệ tư tưởng nói chung, triết học Đức nói riêng. 


A. Chúng ta chỉ biết có một khoa học duy nhất, khoa học lịch sử. Có thể xem 
xét lịch sử dưới hai mặt, có thể chia lịch sử ra thành lịch sử tự nhiên và lịch sử nhân 
loại. Tuy nhiên, hai mặt đó không tách rời nhau. Chừng nào mà loài người còn tồn tại 
thì lịch sử của họ và lịch sử tự nhiên quy định lẫn nhau. Ở đây, chúng ta không nói đến 
lịch sử tự nhiên, tức là cái người ta gọi là khoa học tự nhiên; trái lại,chúng ta phải 
nghiên cứu lịch sử nhân loại, bởi vì, hầu như toàn bộ hệ tư tưởng quy lại thành hoặc là 
một quan niệm sai về nhân loại, hoặc là đi đến chỗ hoàn toàn bỏ qua lịch sử đó. Bản 


thân hệ tư tưởng chẳng qua cũng chỉ là một trong những mặt của lịch sử đó". 


26 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


đã có sự thần bí hóa rồi. Sự lệ thuộc ấy vào Hê-ghen là nguyên 
nhân giải thích tại sao không một ai trong những nhà phê phán 
mới xuất hiện ấy lại dám thử phê phán một cách toàn diện hệ 
thống Hê-ghen, mặc dù mỗi người trong bọn họ đều quả quyết 
rằng mình đã vượt quá Hê-ghen. Cuộc luận chiến của họ chống 
lại Hê-ghen và chống lại nhau chỉ đóng khung ở chỗ mỗi người 
trong bọn họ tách riêng một mặt nào đó của hệ thống Hê-ghen và 
đem mặt đó chống lại toàn bộ hệ thống cũng như chống lại 
những mặt do những người khác tách riêng ra. Thoạt đầu, người 
ta tách lẫy những phạm trù của Hê-ghen dưới dạng thuần túy, 
chưa bị bóp méo, thí dụ như phạm trù thực thể và tự ý thức; về 
sau người ta tầm thường hóa những phạm trù ấy, gọi chúng bằng 
những tên trần tục hơn, thí dụ như "loài", "kẻ duy nhất", "con 
người”, v.V.. 


Toàn bộ sự phê phán triết học ở Đức, từ Stơ-rau-xơ đến Stiếc-nơ, 
đều bó tròn trong việc phê phán những quan niệm ứôn giáo'” 
Người ta xuất phát từ tôn giáo chính cống và từ tỉnh thần hóa 
chính cống. Cái mà trước kia người ta coi là ý thức tôn giáo, là 
quan niệm tôn giáo thì sau này lại được quy định theo nhiều cách 
khác nhau. Toàn bộ bước tiến là ở chỗ những quan niệm siêu hình, 
quan niệm chính trị, quan niệm pháp luật, quan niệm đạo đức và 
những quan niệm khác mà người ta cho là những quan niệm thống 
trị, đều được liệt vào lĩnh vực những quan niệm tôn giáo hay thần 
học; cũng như ở chỗ người ta tuyên bố rằng ý thức chính trị, ý 
thức pháp luật, ý thức đạo đức là ý thức tôn giáo hay ý thức thần 
học, rằng con người chính trị, con người pháp luật và con người 


!” Tiếp theo là đoạn bị gạch bỏ trong bản thảo: "nó có tham vọng làm kẻ cứu 
tỉnh tuyệt đối của thế giới, cứu thế giới khỏi mọi tai họa. Tôn giáo đã luôn luôn 
được coi là nguyên nhân cuối cùng gây ra mọi quan hệ bị những nhà triết học ấy 
căm ghét là kẻ thù từ thủa xa xưa và luôn bị đối xử như vậy". 


I. PHOI-Ơ-BẮC 27 


đạo đức - xét cho cùng "con người nói chung” - là con người tôn 
giáo. Người ta lấy sự thống trị của tôn giáo làm tiền đề. Và dần dà, 
người ta tuyên bố mọi quan hệ thống trị là một quan hệ tôn giáo và 
người ta biến quan hệ đó thành sự sùng bái: sùng bái pháp luật, 
sùng bái nhà nước, v.v.. Ở tứ phía, vẫn chỉ là những giáo điều và 
lòng tin vào giáo điều. Thế giới được thần thánh hóa theo một 
quy mô ngày càng rộng, cho đến khi thánh Ma-xơ đáng kính có 
thể thần thánh hóa thế giới en bloc'” và do đó thanh toán vĩnh 
viễn hắn thế giới. 

Phái Hê-ghen già cho rằng bất cứ cái gì họ cũng hiểu được khi 
đã quy cái đó vào một phạm trù của lô-gích học Hê-ghen. Phái 
Hê-ghen trẻ thì phề phán tất cả mọi cái, bằng cách thay thế mọi cái 
bằng những quan niệm tôn giáo hoặc tuyên bố rằng mọi cái là có 
tính thần học. Phái Hê-ghen trẻ cũng như phái Hê-ghen già đều 
nhất trí tin tưởng rằng tôn giáo, khái niệm, cái phổ biến thống trị 
trong thế giới hiện có. Chỉ có điều là phái này thì chống lại sự 
thống trỊ Ấy, coi đó là một sự tiếm đoạt, còn phái kia lại tắn dương 
sự thống trị ấy là hợp pháp. 

Phái Hê-ghen trẻ cho rằng những quan niệm, ý niệm, khái 
niệm, nói chung những sản phẩm của ý thức mà họ gán cho là có 
một sự tồn tại độc lập, đều là những xiềng xích thực sự đối với 
con người, - giống như phái Hê-ghen già tuyên bố rằng chúng là 
những sợi dây ràng buộc thực sự đối với xã hội loài người, - cho 
nên đĩ nhiên phái Hê-ghen trẻ chỉ cần tiến hành đấu tranh chống 
lại những ảo tưởng đó của ý thức màả thôi. Vì theo họ tưởng 
tượng, những quan hệ của con người, tất cả mọi hành động và cử 
chỉ của con người, mọi xiềng xích và giới hạn đối với con người 
đều là sản phẩm của ý thức của họ, nên phái Hê-ghen trẻ đã đề 
xuất một cách lô-gích với con người một yêu cầu đạo đức là: đổi 


1* ` ^ XÀ À H Ẫ* 
- toàn bộ từ đâu đên cuôi 


28 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


ý thức hiện nay của mình lấy ý thức con người, có tính phê phán hay 
ích kỷ và do đó, xóa bỏ những giới hạn đối với mình. Đòi hỏi đổi ý 
thức như vậy thì chẳng khác gì đòi hỏi giải thích một cách khác cái 
gì đang tồn tại, nghĩa là thừa nhận cái đang tồn tại bằng cách giải 
thích nó khác đi. Mặc dầu họ đã dùng những lời lẽ khoa trương 
dường như "làm đảo lộn thế giới", các nhà tư tưởng của phái Hê-ghen 
trẻ vẫn là những kẻ đại bảo thủ. Những người trẻ nhất trong bọn họ 
đã tìm được từ ngữ chính xác để chỉ hoạt động của họ, khi họ tuyên 
bố rằng họ chỉ đấu tranh chống lại "những câu nói". Họ chỉ quên có 
một điều là: ngoài những câu nói ra, họ chẳng có cái gì khác hơn để 
chống lại những câu nói ấy, và nếu họ chỉ đấu tranh chống lại 
những câu nói của thế giới thôi thì họ tuyệt nhiên chẳng đấu tranh 
gì chống lại thế giới hiện thực, hiện tồn ấy cả. Kết quả duy nhất mà 
sự phê phán triết học ấy có thể đạt được là đem lại một đôi điều 
thuyết minh về mặt lịch sử tôn giáo, - nhưng lại rất phiến diện - cho 
đạo Cơ Đốc; tất cả những điều khẳng định khác của họ chỉ là những 
sự tô điểm thêm nữa cho cái tham vọng của họ cho rằng với những 
điều thuyết minh không đáng kể ấy, họ đã làm nên những phát hiện 
có ý nghĩa lịch sử toàn thế giới. 

Không một người nào trong những nhà triết học đó có ý nghĩa 
tự hỏi xem mối liên hệ giữa triết học Đức với hiện thực Đức là như 
thế nào, mối liên hệ giữa sự phê phán của họ với hoàn cảnh vật chất 
của chính bản thân họ là như thế nào. 


Những tiền đề xuất phát của chúng tôi không phải là những 
tiền đề tùy tiện, không phải là giáo điều; đó là những tiền đề hiện 
thực mà người ta chỉ có thể bỏ qua trong trí tưởng tượng thôi. Đó 
là những cá nhân hiện thực, là hoạt động của họ và những 
điều kiện sinh hoạt vật chất của họ, những điều kiện mà họ thấy 


I. PHOI-Ơ-BẮC 29 


có sẵn cũng như những điều kiện do hoạt động của chính họ tạo 
ra. Như vậy, những tiên đê ây là có thê kiêm nghiệm được băng 
con đường kinh nghiệm thuân túy. 

Tiền đề đầu tiên của toàn bộ lịch sử nhân loại thì dĩ nhiên là sự 
tồn tại của những cá nhân con người sống”. Vì vậy, điều cụ thể 
đầu tiên cần phải xác định là tổ chức cơ thể của những cá nhân ấy 
và mối quan hệ mà tô chức cơ thể ấy tạo ra giữa họ với phần còn 
lại của tự nhiên. Đương nhiên là ở đây, chúng ta không thể đi sâu 
nghiên cứu thể chất của bản thân con người, cũng như những điều 
kiện tự nhiên mà con người thấy có sẵn như điều kiện địa chất, điều 
kiện địa lý, điều kiện khí hậu và những điều kiện khác””. Mọi khoa 
ghi chép lịch sử đều phải xuất phát từ những cơ sở tự nhiên ấy và 
những thay đổi của chúng do hoạt động của con người gây ra 
trong quá trình lịch sử. 


Có thê phân biệt con người với súc vật, bằng ý thức, bằng tôn 
giáo, nói chung bằng bất cứ cái gì cũng được. Bản thân con người 
bắt đầu bằng tự phân biệt với súc vật ngay khi con người bắt đầu sản 
xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình - đó là một bước tiến do 
tổ chức cơ thể của con người quy định. Sản xuất ra những tư liệu 
sinh hoạt của mình, như thế con người đã gián tiếp sản xuất ra 


chính đời sông vật chât của mình. 


!” Tiếp theo là đoạn bị gạch bỏ trong bản thảo: "Hành động /jch sử đầu tiên 
của những cá nhân đó, hành động mà nhờ đó họ khác với loài vật, không phải là việc họ 
tư duy mà là việc họ bắt đầu sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt cân thiết cho họ". 


?“ Tiếp theo là đoạn bị gạch bỏ trong bản thảo: "Nhưng những điều kiện ấy 
không những chỉ quy định tổ chức cơ thể nguyên thủy, nảy sinh một cách tự nhiên 
của con người, đặc biệt là những sự khác biệt về chủng tộc giữa họ với nhau mà 
còn quy định toàn bộ sự phát triển sau này hoặc sự không phát triển sau này của tổ 
chức ấy cho đến ngày nay". 


30_ C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


Phương thức mà con người sản xuất ra những tư liệu sinh 
hoạt cần thiết cho mình, phụ thuộc trước hết vào tính chất của 
chính những tư liệu sinh hoạt mà con người thấy có sẵn và phải tái 
sản xuất ra. Không nên nghiên cứu phương thức sản xuất ấy đơn 
thuần theo khía cạnh nó là sự tái sản xuất ra sự tồn tại thể xác 
của các cá nhân. Mà hơn thế, nó là một phương thức hoạt động 
nhất định của những cá nhân Ấy, một hình thức nhất định của hoạt 
động sống của họ, một phương thức sinh sông nhất định của họ. 
Hoạt động sống của họ như thế nào thì họ là như thế ây. Do đó họ 
là như thế nào, điều đó ăn khớp với sản xuất của họ, với cái mà họ 
sản xuất ra cũng như với cách họ sản xuất. Do đó, những cá nhân 
là như thế nào, điều đó phụ thuộc vào những điều kiện vật chất 
của sự sản xuất của họ. 

Sự sản xuất ấy bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên cùng với sự făng 
thêm của dân số. Bản thân sự sản xuất ấy lại có tiền đề là sự giao 
tiếp (Verkehr) giữa những cá nhân với nhau. Hình thức của sự 
giao tiếp Ấy, đến lượt nó, lại do sự sản xuất quy định. 


Những quan hệ qua lại giữa các dân tộc khác nhau đều phụ 
thuộc vào trình độ phát triển của mỗi dân tộc đó về mặt lực lượng 
sản xuất, sự phân công lao động và sự giao tiếp nội bộ. Nguyên lý 
đó được mọi người thừa nhận. Song không phải chỉ riêng quan hệ 
của dân tộc này với các dân tộc khác, mà cả toàn bộ kết cấu trong 
của bản thân dân tộc đã cùng phụ thuộc vào trình độ phát triển của 
sản xuất và của sự giao tiếp bên trong và bên ngoài của dân tộc ấy. 
Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của một dân tộc biểu lộ 
ra rõ nhất ở trình độ phát triển của sự phân công lao động. Bất cứ 
sức sản xuất mới nào, trong chừng mực không phải chỉ là sự mở 
đầu đơn thuần về số lượng những lực lượng sản xuất mà người ta 
đã biết cho đến lúc đó (ví dụ như sự khai phá đất đai mới), cũng 
đều mang lại kết quả là sự phát triển nữa của phân công lao động. 


Sự phân công lao động trong nội bộ một dân tộc trước hết dẫn 


I. PHOI-Ơ-BẮC 31 


đến sự tách rời giữa lao động công nghiệp và thương nghiệp với 
lao động nông nghiệp, và do đó dẫn đến sự tách rời giữa thành thị 
và nông thôn, và sự đối lập giữa lợi ích của thành thị và nông thôn. 
Sự phát triển thêm nữa của sự phân công lao động dẫn tới sự tách 
rời giữa lao động thương nghiệp với lao động công nghiệp. Đồng 
thời, do sự phân công lao động trong nội bộ những ngành khác nhau 
ấy mà các loại phân công chỉ tiết khác nhau giữa các cá nhân hợp 
tác với nhau trong một loại lao động nhất định cũng phát triển. 
Mối quan hệ lẫn nhau giữa những sự phân công chỉ tiết khác nhau 
này được quy định bởi phương thức sử dụng lao động nông 
nghiệp, lao động công nghiệp và lao động thương nghiệp (chế độ 
gia trưởng, chế độ nô lệ, đẳng cấp, giai cấp). Khi sự giao tiếp phát 
triển hơn nữa thì những mối quan hệ như thế cũng xuất hiện cả 
trong mối liên hệ qua lại giữa các dân tộc khác nhau. 

Những giai đoạn phát triển khác nhau của sự phân công lao 
động cũng đồng thời là những hình thức khác nhau của sở hữu, 
nghĩa là mỗi giai đoạn của phân công lao động cũng quy định 
những quan hệ giữa cá nhân với nhau, tùy theo quan hệ của họ với 
tư liệu lao động, công cụ lao động và sản phẩm lao động. 

Hình thức sở hữu đầu tiên là sở hữu bộ lạc”. Nó phù hợp với 
giai đoạn chưa phát triển của sản xuất, khi người ta sống bằng săn 
bắn và đánh cá, bằng chăn nuôi, hay nhiều lắm là bằng trồng trọt. 
Trong trường hợp sau thì phải có một số lớn đất đai chưa khai 
khẩn. Trong giai đoạn ấy, sự phân công lao động còn rất ít phát 
triển và hạn chế ở chỗ mở rộng hơn nữa sự phân công lao động 
hình thành một cách tự nhiên trong gia đình. Do đó, cơ cấu xã 
hội chỉ giới hạn ở sự mở rộng của gia đình: tù trưởng của bộ lạc 
với ở bên dưới họ, là những thành viên của bộ lạc và cuối cùng 
là những nô lệ. Chế độ nô lệ tiềm tàng trong gia đình chỉ phát 


triên dân dân cùng với sự tăng thêm của dân sô và của nhu câu 


32 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


và cùng với việc mở rộng sự giao tiếp đối ngoại, dưới hình thức 
chiến tranh cũng như dưới hình thức trao đồi. 

Hình thức sở hữu thứ hai là sở hữu công xã và sở hữu nhà 
nước thời cổ; sở hữu này ra đời chủ yếu từ sự tập hợp - bằng hiệp 
ước hay bằng chinh phục - nhiều bộ lạc thành một (hành thị, và 
dưới chế độ sở hữu này chế độ nô lệ vẫn tiếp tục được duy trì. 
Cùng với sở hữu công xã thì sở hữu tư nhân về động sản và sau này 
cả về bất động sản cũng đã phát triển nhưng dưới một hình thức sở 
hữu ngoại lệ và phụ thuộc vào sở hữu công xã. Chỉ có đứng trong 
cộng đồng của mình, những công dân mới có quyền lực đối với 
những nô lệ đnag lao động và vì vậy họ cũng đã bị trói buộc vào 
hình thức sở hữu công xã. Hình thức đó là tư hữu công xã của 
những công dân tích cực, tức là những người, đứng trước nô lệ, 
buộc phải duy trì hình thức tự nhiên ây của sự liên hợp. Vì vậy, 
toàn bộ cơ cấu xã hội xây dựng trên nền tảng tư hữu công xã ấy - 
và cùng với nó, quyền lực của nhân dân, - phải tan rã theo mức 
phát triển của tư hữu bất động sản. Sự phân công lao động đã 
phát triển hơn. Chúng ta đã thấy có sự đối lập giữa thành thị và 
nông thôn, và về sau - sự đối lập giữa những quốc gia đại biểu 
cho lợi ích của thành thị - và những quốc gia đại biểu cho lợi ích 
của nông thôn; và ngay bên trong các thành thị, chúng ta thấy có sự 
đối lập giữa công nghiệp và thương nghiệp hàng hải. Những quan hệ 
giai cấp giữa công dân và nô lệ đã phát triển hoàn toàn. 

Toàn bộ quan niệm đó về lịch sử hình như là mâu thuẫn với 
việc đi chinh phục. Cho tới nay, người ta vẫn coi bạo lực, chiến 
tranh, cướp bóc, giết người và ăn cắp, v.v., là động lực của lịch 
sử. Ở đây, chúng tôi chỉ có thể nói đến những điểm chủ yếu và vì 
vậy, chúng tôi chọn ra một ví dụ nồi bật nhất - sự phá hủy một 
nền văn minh lâu đời bởi dân man rợ và sự hình thành từ đó ra 
một cơ cấu xã hội hoàn toàn mới (La Mã và dân man rợ, chủ 
nghĩa phong kiến và nước Gô-lơ, Đề chế La Mã phương Đông 


I. PHOI-Ơ-BẮC 33 


và người Thổ Nhĩ Kỳ). Như chúng ta đã nói ở trên, bản thân chiến 
tranh của dân man rợ xâm lược còn là hình thức bình thường của sự 
giao tiếp mà người ta sử dụng càng rộng rãi tùy theo sự tăng thêm 
dân số càng tạo ra nhu cầu về tư liệu sản xuất mới, vì phương 
thức sản xuất cô truyền thô sơ là phương thức duy nhất có thể có 
của dân đó. Ngược lại, ở I-ta-li-a, sự tập trung tài sản ruộng đất 
(không phải chỉ do việc mua bán và nợ nần mà còn do sự thừa kế 
tạo nên vì lối sống đồi trụy và tình trạng hiếm có cưới xin lúc bấy 
giờ đã làm cho những dòng họ lâu đời tàn lụi dần đi và tài sản của 
họ rơi vào tay một số ít người), hơn nữa những ruộng đất canh tác 
bị biến thành bãi chăn nuôi (điều này không phải chỉ do những 
nguyên nhân kinh tế thông thường hiện vẫn phát huy tác dụng gây 
nên mà còn do việc nhập khâu thóc lúa cướp được hay thu được với tư 
cách là đồ cống nạp và cả việc thiếu người tiêu thụ thóc lúa I-ta-li-a - 
do tình trạng đó đẻ ra - gây nên) đã khiến cho số dân tự do hầu 
như biến mất; ngay nô lệ cũng không ngừng chết dần chết mòn 
và phải được thường xuyên thay thế bằng nô lệ mới. Chế độ 
chiếm hữu nô lệ vẫn là cơ sở của toàn bộ nền sản xuất. Những 
bình dân, ở giữa dân tự do và nô lệ, không bao giờ vươn được lên 
quá mức độ người vô sản áo rách. Vả lại, La Mã chưa bao giờ vượt 
qua được giai đoạn là thành thị, nó bị cột chặt vào các địa phương 
bằng những mối liên hệ hầu như thuần túy chỉ là những mối liên hệ 
chính trị mà dĩ nhiên là những sự kiện chính trị có thể phá vỡ. 


Cùng với sự phát triển của sở hữu tư nhân, ở đây lần đầu 
tiên người ta thấy xuất hiện những quan hệ mà chúng ta sẽ lại 
thấy trong chế độ tư hữu hiện đại, nhưng với quy mô lớn hơn. 
Một mặt là sự tích tụ của sở hữu tư nhân, được bắt đầu rất sớm 
ở La Mã (bằng chứng là luật ruộng đất của Li-xi-ni-út)Š và phát 
triển rất nhanh từ khi có những cuộc nội chiến và nhất là dưới 
thời Đề chế; mặt khác, gắn liền với tình hình trên, là sự biến đổi 
của những tiêu nông bình dân thành một giai cấp vô sản mà đo 


34 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


địa vị trung gian của nó giữa những công nhân có của và những nô 
lệ, nó không phát triên độc lập được. 


Hình thức thứ ba là sở hữu phong kiến hay sở hữu đăng cấp. 
Nếu điểm xuất phát của thời cỗ là hành thị và lãnh thổ nhỏ của 
nó thì điểm xuất phát của thời trung cô lại là „ồng thôn. Dân cư 
hiện có thưa thớt và rải rác trên một diện tích rộng, và những 
người chinh phục mới tới cũng chăng làm tăng thêm được dân số 
là bao, đã quyết định sự thay đổi đó của điểm xuất phát. Vì vậy, 
trái với Hy Lạp và La Mã, sự phát triển phong kiến bắt đầu trên 
một địa vực rộng hơn nhiều, một địa vực được chuẩn bị bởi những 
cuộc chinh phục của La Mã và bởi sự mở rộng nông nghiệp mà 
những cuộc chinh phục ấy đã tạo ra lúc ban đầu. Những thế kỷ cuối 
cùng của Đế quốc La Mã suy tàn và chính cuộc chinh phục của 
những người man rợ đối với để quốc này đã phá hủy một khối 
lớn những lực lượng sản xuất: nông nghiệp suy sụp, công nghiệp 
Suy đồi vì thiếu nơi tiêu thụ, thương nghiệp đình đồn hay bị bạo lực 
làm gián đoạn, dân cư ở nông thôn cũng như ở thành thị đều giảm 
sút. Dưới ảnh hưởng của chế độ quân sự của người Giéc-manh 
thì hoàn cảnh vốn có đó và cách thức tổ chức chinh phục do hoàn 
cảnh đó đẻ ra, đã phát triển chế độ sở hữu phong kiến. Cũng như 
sở hữu bộ lạc và sở hữu công xã, sở hữu phong kiến cũng dựa 
vào một cộng đồng nhất định, nhưng những kẻ đối lập với cộng 
đồng này với tư cách là giai cấp trực tiếp sản xuất, không phải là 
những nô lệ như trong thế giới cô đại, mà là những người tiêu 
nông bị nô dịch. Cùng với sự phát triển đầy đủ của chế độ phong 
kiến, sự đối lập với thành thị cũng xuất hiện. Cơ cấu đắng cấp 
của chế độ chiếm hữu ruộng đất và các đội hộ vệ võ trang gắn 
liền với cơ cấu đăng cấp đó, đã đem lại cho quý tộc quyền lực đối 
với nông nô. Cơ cấu phong kiến đó, cũng như chế độ sở hữu công 
xã thời cổ, vẫn là sự kết hợp nhằm chống lại giai cấp sản xuất bị 
thống trị; chỉ có hình thức kết hợp và quan hệ với những người 


I. PHOI-Ơ-BẮC 35 


sản xuât trực tiêp là khác nhau vì những điêu kiện sản xuât cũng 
khác nhau. 


Phù hợp với cơ cấu phong kiến ấy của chế độ chiếm hữu ruộng 
đất thì ở (hành thị có sở hữu phường hội, tức là tổ chức phong kiến 
của thủ công nghiệp. Ở đây, sở hữu thì chủ yếu là lao động của mỗi 
cá nhân riêng rẽ. Sự cần thiết phải liên hiệp lại để chống giai cấp quý 
tộc ăn cướp đã liên hiệp lại, nhu cầu có thị trường chung trong thời 
kỳ mà nhà công nghiệp đồng thời là nhà buôn, sự cạnh tranh ngày 
một tăng của nông nô chạy trốn lũ lượt vào thành thị đang phồn 
thịnh, cơ cấu phong kiến của cả nước, - tất cả những cái đó đã sản 
sinh ra phường hội; những tư bản nhỏ do một số thợ thủ công riêng 
lẻ đần dần dành dụm được và số lượng không thay đổi của họ trong 
dân cư ngày càng đông lên, đã phát triển chế độ thợ bạn và thợ học 
nghề khiến cho ở thành thị nảy sinh ra một thang bậc đăng cấp 
giống như thang bậc đẳng cấp trong cư dân nông thôn. 


Như vậy là trong thời đại phong kiến, hình thức chủ yếu của 
sở hữu, một mặt là sở hữu ruộng đất, với lao động của nông nô 
đã bị cột chặt vào nó, mặt khác là lao động bản thân tiến hành 
với một tư bản nhỏ chỉ phối lao động của thợ bạn. Cơ cấu của cả 
hai hình thức đó đều được quyết định bởi những quan hệ sản 
xuất bị hạn chế - nền canh tác ruộng đất thô sơ với quy mô nhỏ 
và công nghiệp kiểu thủ công. Trong thời kỳ chế độ phong kiến 
phồn vinh, sự phân công lao động cũng không tiến triển được 
mấy. Mỗi nước đều mang trong lòng nó sự đối lập giữa thành thị 
và nông thôn; đành rằng sự phân chia đẳng cấp là rất rõ nét, 
nhưng ngoài sự phân hóa thành vua chúa, quý tộc, tăng lữ và nông 
dân ở nông thôn, và sự phân hóa thành thợ cả, thợ bạn, thợ học 
nghề, rồi chăng bao lâu thành cả dân làm công nhật ở thành thị thì 
chưa có sự phân công lao động quan trọng nảo cả. Trong nông 
nghiệp, cái gây khó khăn cho phân công lao động là lối canh tác 
manh mún, bên cạnh lối canh tác này đã xuất hiện nền công 
nghiệp gia đình của bản thân nông dân; còn trong công nghiệp thì 
hoàn toàn không có phân công lao động bên trong mỗi nghề thủ 
công riêng rẽ, và cũng chỉ có phân công lao động rất ít giữa các nghề thủ 


36 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


công với nhau. Sự phân công giữa công nghiệp và thương nghiệp đã 
tồn tại từ trước trong những thành thị cũ, nhưng mãi sau này mới 
phát triển trong những thành thị mới, khi các thành thị bắt đầu quan 
hệ với nhau. 


Sự hợp nhất những vùng tương đối rộng thành những vương 
quốc phong kiến là một nhu cầu của giai câp quý tộc ruộng đất 
cũng như của thành thị. Do đó, bất cứ ở đâu, tổ chức của giai cấp 
thống trị - giai cấp quý tộc - cũng có một ông vua đứng đầu. 


Vậy thì tình hình là như sau: những cá nhân nhất định, hoạt 
động sản xuất theo một phương thức nhất định, đều nằm trong 
những quan hệ xã hội và chính trị nhất định. Trong từng trường 
hợp riêng biệt một, sự quan sát theo kinh nghiệm phải vạch rõ, 
căn cứ vào kinh nghiệm và không hề thần bí hóa, không hề tư 
biện, mối liên hệ giữa cơ cấu xã hội và chính trị với sự sản xuất. 
Cơ cấu xã hội và nhà nước luôn luôn nảy sinh ra từ quá trình sinh 
sống của những cá nhân nhất định, không phải của những cá nhân 
đúng như bản thân những cá nhân ấy có thể tự hình dung hay đúng 
như người khác có thể hình dung, mà là của những cá nhân đúng 
như frong hiện thực, nghĩa là đúng như họ đang hành động, sản 
xuất một cách vật chất, tức là đúng như họ hành động trong những 
giới hạn, tiền đề và điều kiện vật chất nhất định, không phụ thuộc 
vào ý chí của họ” 


Tiếp theo là đoạn bị gạch bỏ trong bản thảo: "Những quan niệm của những cá 
nhân ấy về mình là những ý niệm hoặc về những quan hệ của họ với tự nhiên, hoặc 
về những quan hệ giữa họ với nhau, hoặc vê bản chất tự nhiên của họ. Rõ ràng là 
trong tất cả các trường hợp này, những quan niệm ấy đều là sự biểu hiện có ý thức - 
hiện thực hay tưởng tượng - của những quan hệ hiện thực và hoạt động. hiện thực của 
họ, của sản xuât của họ, của sự giao tiếp của họ, của tổ chức xã hội và chính trị của 
họ. Chỉ có thể đưa ra một giả thiết ngược lại với điều nói trên, nếu như ngoài tỉnh 
thần của những cá nhân hiện thực và bị quy định bởi vật chất, người ta giả định rằng 
còn có một tỉnh thần đặc biệt nào đó nữa. Nếu sự biểu hiện có ý thức của những cá 
nhân ấy về các quan hệ hiện thực là một sự biểu hiện hư ảo, nêu như trong những 
quan niệm của họ, họ đặt hiện thực ngược đầu xuống đất thì hiện tượng đó lại cũng 
là một hậu quả của tính hạn chế của phương thức hoạt động vật chất của họ và cũng 
những quan hệ xã hội hạn chế của họ do phương thức hoạt động ấy sản sinh ra". 


I. PHOI-Ơ-BẮC 37 


Sự sản xuất ra những ý niệm, những quan niệm và ý thức thì lúc 
đầu là trực tiếp gắn liền mật thiết với hoạt động vật chất và với sự 
giao tiếp vật chất của con người - ngôn ngữ của cuộc sống hiện 
thực. Ở đây, những quan niệm, tư duy, sự giao tiếp tỉnh thần của 
con người xuất hiện ra còn là sản phẩm trực tiếp của các quan hệ 
vật chất của họ. Đối với sự sản xuất tinh thần, đúng như nó biểu 
hiện trong ngôn ngữ của chính trị, của luật pháp, của tôn giáo, của 
siêu hình học, v.v., trong một dân tộc thì cũng thế. Chính con người 
là kẻ sản xuất ra những quan niệm, ý niệm, v.v. của mình, song đây 
là những con người hiện thực, đang hành động, đúng như họ bị quy 
định bởi một sự phát triển nhất định của những lực lượng sản xuất 
của họ và bởi sự giao tiếp phù hợp với sự phát triển ấy, kể cả những 
hình thức rộng rãi nhất của những sự giao tiếp đó. Ý thức 
[đas BewuBtsein] không bao giờ có thể là cái gì khác hơn là sự tồn 
tại được ý thức [das bewuBt Sein], và tồn tại của con người là quá 
trình đời sống hiện thực của con người. Nếu như trong toàn bộ hệ 
tư tưởng, con người và những quan hệ của họ bị đảo ngược như 
trong một camera obscura'” thì hiện tượng đó cũng sinh ra từ quá 
trình đời sống lịch sử của con người, hoàn toàn đúng y như hình ảnh 
đảo ngược của những vật trên võng mạc là sinh ra từ quá trình đời 
sống thể chất trực tiếp của con người. 


Hoàn toàn trái với triết học Đức là triết học từ trên trời đi 
xuống đất, ở đây chúng ta từ dưới đất đi lên trời, tức là chúng ta 
không xuất phát từ những điều mà con người nói, tưởng tượng, 
hình dung, chúng ta cũng không xuất phát từ những con người 
chỉ tồn tại trong lời nói, trong ý nghĩ, trong tưởng tượng, trong 
biểu tượng của người khác, để từ đó mà đi tới những con người 
bằng xương băng thịt; không, chúng ta xuất phát từ những con 


- buông tôi của máy ảnh 


38 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


người đang hành động, hiện thực và chính là cũng xuất phát từ quá 
trình đời sống hiện thực của họ mà chúng ta mô tả sự phát triển của 
những phản ánh tư tưởng và tiếng vang tư tưởng của quá trình đời 
sống ấy. Ngay cả những ảo tưởng hình thành trong đầu óc con 
người cũng là những vật thăng hoa tất yếu của quá trình đời sống 
vật chất của họ, một quá trình có thể xác định được bằng kinh 
nghiệm và gắn liền với những tiền đề vật chất. Như vậy thì đạo 
đức, tôn giáo, siêu hình học và những dạng khác của hệ tư tưởng 
cùng với những hình thái ý thức tương ứng với chúng, liền mất 
ngay mọi vẻ độc lập bề ngoài. Tất cả những cái đó không có lịch 
sử, không có sự phát triển; chính con người, khi phát triển Sự sản 
xuất vật chất và SỰ gB1ao tiếp vật chất của mình, đã làm biến đổi, 
cùng với hiện thực đó của mình, cả tư duy lẫn sản phẩm tư duy của 
mình. Không phải ý thức quyết định đời sống mà chính đời sống 
quyết định ý thức. Theo cách xem xét thứ nhất, người ta xuất phát từ 
ý thức, coi đó là cá nhân sống; theo cách thứ hai, là cách phù hợp 
với đời sông hiện thực, người ta xuất phát từ chính ngay những cá 
nhân sống, hiện thực và coi ý thức chỉ là ý thức ca họ mà thôi. 


Cách xem xét này không phải không có tiền đề. Nó xuất phát từ 
những tiền đề hiện thực và không phút nào xa rời những tiền đề ấy. 
Những tiền đề ấy là những con người, không phải những con người 
ở trong một tình trạng biệt lập và có định tưởng tượng mà là những 
con người trong quá trình phát triển - quá trình phát triển hiện 
thực và có thể thấy được bằng kinh nghiệm - của họ dưới những 
điều kiện nhất định. Một khi người ta mô tả quá trình hoạt động 
sinh sống ây thì lịch sử không còn là một tập hợp những sự kiện 
chết như ở những người kinh nghiệm chủ nghĩa là những người 
vẫn còn là trừu tượng, hay cũng không còn là hoạt động tưởng 
tượng của những chủ thể tưởng tượng, như ở các nhà duy tâm 
chủ nghĩa nữa. 


Chính nơi mà tư biện dừng lại, - chính trong đời sông hiện 


I. PHOI-Ơ-BẮC 39 


thực - là nơi bắt đầu khoa học thực sự, thực chứng, sự miêu tả hoạt 
động thực tiễn và quá trình thực tiễn của sự phát triển của con 
người. Những luận điệu trống rỗng về ý thức chấm dứt; thay cho 
những luận điệu đó phải là tri thức thực sự. Hiện thực mà được mô 
tả thì triết học độc lập sẽ mất môi trường tồn tại. Cùng lắm thì 
người ta cũng chỉ có thể thay thế nó bằng sự tổng hợp những kết 
quả chung nhất mà người ta có thể trừu tượng hóa từ việc quan sát 
sự phát triển lịch sử của con người. Những sự trừu tượng này, tách 
rời khỏi lịch sử hiện thực thì tự bản thân chúng hoàn toàn chẳng có 
giá trị gì hết. Chúng chỉ có thể dùng để sắp xếp tư liệu lịch sử được 
dễ dàng hơn, để chỉ ra thứ tự của các tầng lớp riêng rẽ của những tư 
liệu ấy. Nhưng khác với triết học, những sự trừu tượng ấy hoàn 
toàn không mang lại một phương pháp hay một sơ đồ theo đó người 
ta có thể sắp xếp các thời đại lịch sử cho ăn khớp. Ngược lại, khó 
khăn chỉ bắt đầu khi người ta bắt tay vào xem xét và sắp xếp tư 
liệu Ấy, - đù đó là tư liệu của một thời đại đã qua hay của thời 
hiện tại, - và khi bắt tay vào việc thực sự miêu tả tư liệu ẫy. Việc 
loại trừ những khó khăn đó tùy thuộc vào những tiền đề mà chúng 
ta hoàn toàn không thê đề ra ở đây được mà là những tiền đề chỉ 
xuất hiện từ việc nghiên cứu quá trình của đời sống hiện thực và 
của hoạt động của những cá nhân trong từng thời đại một. Ở đây, 
chúng ta lấy ra một vài sự trừu tượng ấy mà chúng ta sử dụng để 
đối lập lại hệ tư tưởng, và giải thích những sự trừu tượng ấy bằng 
những ví dụ lịch sử. 


[1.] Lịch sử 


Với những người Đức hoàn toàn không có tiên đê gì cả, chúng 
ta buộc phải bắt đâu băng việc xác định tiên đê đâu tiên của mọi 
sự tôn tại của con người, và do đó là tiên đê của mọi lịch sử, đó 


40 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


là: người ta phải có khả năng sống đã rồi mới có thể "làm ra lịch 
sử", Nhưng muốn sống được thì trước hết cần phải có thức ăn, 
thức uống, nhà ở, quần áo và một vài thứ khác nữa. Như vậy, hành 
vi lịch sử đầu tiên là việc sản xuất trong những tư liệu để thỏa mãn 
những nhu cầu ấy, việc sản xuất ra bản thân đời sống vật chất. Hơn 
nữa, đó là một hành vi lịch sử, một điều kiện cơ bản của mọi lịch 
sử mà (hiện nay cũng như hàng nghìn năm về trước) người ta phải 
thực hiện hằng ngày, hằng giờ, chỉ nhằm để duy trì đời sống con 
người. Dù hiện thực cảm giác được bị thu hẹp tới mức tối thiểu 
thành một chiếc gậy như đối với thánh Bru-nô thì hiện thực ấy cũng 
bao hàm hoạt động đã sản xuất ra chiếc gậy ấy. Vì vậy, khi làm 
sáng tỏ bất kỳ một hiện thực lịch sử nào, việc đầu tiên là phải quan 
sát sự kiện cơ bản đó với toàn bộ ý nghĩa và phạm vi của nó, và 
phải dành cho nó một vị trí xứng đáng. Ai cũng biết rằng người 
Đức chưa bao giờ làm như vậy, vì thế họ chưa bao giờ có cơ sở 
trần tục cho lịch sử cả và cũng vì thế, họ chưa bao giờ có được một 
nhà sử học. Mặc dù chỉ hiểu một cách hết sức phiến diện mối liên 
hệ giữa sự kiện đó với cái được gọi là lịch sử, nhất là khi họ còn bị 
trói buộc bởi hệ tư tưởng chính trị, nhưng người Pháp và người Anh 
cũng đã bước đầu thử tạo ra cho lịch sử một cơ sở duy vật, bằng cách 
là trước hết viết lịch sử của xã hội công dân, của thương nghiệp và của 
công nghiệp. 


Điểm thứ hai là bản thân cái nhu cầu đầu tiên đã được thỏa mãn, 
hành động thỏa mãn và công cụ để thỏa mãn mà người ta đã có 
được - đưa tới những nhu cầu mới; và sự sản sinh ra những nhu 
cầu mới này là hành vi lịch sử đầu tiên. Chính điều đó làm cho 
người ta thấy rõ ngay rằng cái trí tuệ lịch sử vĩ đại của những 
người Đức là con đẻ tỉnh thần của ai; những người Đức cho rằng 


__ Mác ghi ở ngoài lễ: "-ehen. Những điêu kiện địa chất, thủy văn, v.v.. Những cơ 
thê con người. Nhu câu, lao động". 


I. PHOI-Ơ-BẮC 41 


nơi nào mà họ thiếu tài liệu thực chứng, nơi nào mà những điều 
ngốc nghếch về thần học, về chính trỊ, về văn học không có đất 
dung thân thì ở nơi đó không có lịch sử mà chỉ có "những thời tiền 
sử"; đồng thời họ cũng không hề giải thích cho chúng ta rõ rằng 
người ta đã chuyên như thế nào từ cái "thời tiền sử" vô nghĩa đó đến 
lịch sử thực sự. Nhưng mặt khác, tư biện lịch sử của họ lại đặc biệt 
sẵn lòng lao vào cái "thời tiền sử" đó, bởi vì nó tưởng rằng ở đây, 
nó có thê tránh được sự can thiệp của "sự thực thô bạo" và đồng 
thời ở đây, nó có thể hoàn toàn thả lỏng bản năng tư biện của nó và 
có thê dựng lên và vứt bỏ hàng nghìn giả thiết. 

Quan hệ thứ ba tham dự ngay từ đầu vào quá trình phát triển 
lịch sử: hằng ngày tái tạo ra đời sống của bản thân mình, con 
người bắt đầu tạo ra những người khác, sinh sôi nấy nở - đó là 
quan hệ giữa chồng và vợ, cha mẹ và con cái, đó là gia đình. 
Gia đình đó lúc đầu là quan hệ xã hội duy nhất, về sau trở thành 
một quan hệ phụ thuộc (trừ ở Đức) khi mà những nhu cầu đã 
tăng lên đẻ ra những quan hệ xã hội mới và dân số đã tăng lên 
đẻ ra những nhu cầu mới; do đó phải khảo sát và nghiên cứu gia 
đình căn cứ vào những tư liệu kinh nghiệm hiện có, chứ không 
phải căn cứ vào "khái niệm gia đình", như người ta thường quen 
làm ở Đức). Nhưng cần phải coi ba mặt đó của hoạt động xã hội 


Việc xây dựng nhà ở. Dĩ nhiên, mỗi gia đình người dã man có cái hang hoặc 
túp lều riêng của mình, cũng bình thường như dân du mục có cái lều riêng cho từng 
gia đình. Nền kinh tế gia đình riêng lẻ ấy càng trở thành tất yếu vì sự phát triển hơn 
nữa của sở hữu tư nhân. Trong những dân trồng trọt, không thể có kinh tế gia đình 
có tính chất công xã cũng như không thể có canh tác chung được. Việc xây dựng 
thành thị là một bước tiến lớn. Nhưng trong tất cả các thời kỳ trước, sự thủ tiêu nền 
kinh tế riêng lẻ gắn liền với sự thủ tiêu chế độ tư hữu, là không thể thực hiện được 
vì chưa có những điều kiện vật chất. Tổ chức một kinh tế gia đình có tính chất 
công xã cần có tiền đề là sự phát triển của máy móc, của việc sử dụng những 
lực lượng tự nhiên và nhiều lực lượng sản xuất khác, chẳng hạn như hệ thống ống 


42 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


không phải là ba giai đoạn khác nhau, mà chỉ là ba mặt, hay nói 
cho người Đức dễ hiểu, chỉ là ba "nhân tố", chúng tồn tại đồng 
thời với nhau ngay từ buổi đầu của lịch sử, từ khi con người đầu 
tiên xuất hiện, và chúng hiện vẫn còn biểu hiện ra trong lịch sử. 


Như vậy là sự sản xuất ra đời sống - ra đời sống của bản thân 
mình bằng lao động, cũng như ra đời sống của người khác bằng 
việc sinh con đẻ cái - biểu hiện ngay ra là một quan hệ song 
trùng: một mặt là quan hệ tự nhiên, mặt khác là quan hệ xã hội, 
quan hệ xã hội với ý nghĩa đó là sự hợp tác của nhiều cá nhân, 
không kể là trong những điều kiện nào, theo cách nào và nhằm 
mục đích gì. Do đó chúng ta thấy rằng một phương thức sản xuất 
nhất định hay một giai đoạn công nghiệp nhất định là luôn luôn 
gắn liền với một phương thức hợp tác nhất định hay một giai đoạn 
xã hội nhất định; rằng bản thân phương thức hợp tác ấy là một 
"sức sản xuất"; và cũng do đó mà thấy rằng tổng thể những lực 
lượng sản xuất mà con người đã đạt được, quyết định trạng thái 
xã hội; và vì vậy người ta luôn luôn phải nghiên cứu và viết 
"lich sử loài người" gắn liền với lịch sử của công nghiệp và của 
trao đổi. Nhưng cũng rõ ràng là ở Đức, người ta không thể viết 
được một lịch sử như vậy, vì để làm việc đó thì người Đức 
không những thiếu năng lực hiểu biết và thiếu tài liệu mà còn 
thiếu cả "sự xác thực của cảm giác"; còn như ở bên kia sông 
Ranh người ta không thê rút được kinh nghiệm nào hết về những 


dẫn nước, đèn khí, sưởi bằng hơi nước, v.v.. sự xóa bỏ [sự đối lập giữa] thành thị và 
nông thôn. Không có những điều kiện Ấy, bản thân nền kinh tế công xã, đến lượt nó, 
sẽ không trở thành một lực lượng sản xuất mới, sẽ thiếu mọi cơ sở vật chất mà chỉ 
dựa trên một cơ sở thuần túy lý luận, nghĩa là sẽ đơn thuần là một điều kỳ quặc và chỉ 
dẫn đến một nền kinh tế nhà tu mà thôi. - Điều có thể làm được là sự tập trung thành 
thành thị và việc xây dựng những kiến trúc công cộng nhằm những mục đích nhất 
định (nhà tù, trại lính, v.v.). Dĩ nhiên sự xóa bỏ nền kinh tế riêng lẻ là không thể tách 
rời sự xóa bỏ [Aufhebung] gia đình. 


I. PHOI-Ơ-BẮC 43 


điều ấy, vì ở đó, lịch sử không còn diễn ra nữa. Như vậy là ngay từ 
đầu, đã có mối liên hệ vật chất giữa người với người, mối liên hệ 
này bị quy định bởi những nhu cầu và phương thức sản xuất và 
cũng lâu đời như bản thân loài người, - một mối liên hệ không 
ngừng mang những hình thức mới, và do đó, là "lịch sử", mà hoàn 
toàn không cần có bất cứ một điều nhảm nhí nào về chính trị hoặc 
về tôn giáo gắn bó thêm con người lại với nhau. 


Chỉ đến bây giờ, sau khi đã xem xét bốn nhân tố, bốn mặt của 
những quan hệ lịch sử ban đầu, chúng ta mới thấy rằng con người 
cũng có cả "ý thức" nữa'”. Song đó không phải là một ý thức bẩm 
sinh sinh ra đã là ý thức "thuần túy". Ngay từ đầu "tỉnh thần" đã 
phải chịu một điều bất hạnh là "bị vấy bắn" bởi vật chất thể hiện 
ở đây dưới hình thức những lớp không khí chuyển động, những 
âm thanh, nói tóm lại là thê hiện dưới hình thức ngôn ngữ. Ngôn 
ngữ cũng tồn tại lâu như ý thức; ngôn ngữ /à ý thức hiện thực, 
thực tiễn, tồn tại vì cả những người khác và chỉ do đó nó mới 
cũng tồn tại vì bản thân tôi nữa, và cũng như ý thức, ngôn ngữ 
chỉ xuất hiện từ nhu cầu, từ sự tất yếu phải giao tiếp với những 
người khác”. Ở chỗ nào có một mối quan hệ thì mối quan hệ ấy 
tồn tại vì tôi; súc vật không "quan hệ” với cái gì cả và hoàn toàn 
không có "quan hệ" nào cả; đối với súc vật, quan hệ của nó với 
những súc vật khác không tồn tại với tính cách là quan hệ. Do đó 
ngay từ đầu, ý thức đã là một sản phẩm xã hội, và vẫn là như 
vậy chừng nào con người còn tôn tại. Dĩ nhiên là lúc ban đầu, ý 


!” Mác ghi ở ngoài lề: "Con người có một lịch sử, vì họ phải sản xuất ra đời 
sống của họ và hơn nữa lại phải sản xuất ra đời sống của họ theo một phương thức nhất 
định. Đó là do tô chức thể xác của họ quy định; ý thức của họ cũng bị quy định giống 
như vậy". 


? Tiếp theo là đoạn bị gạch bỏ trong bản thảo: "ý thức của tôi là quan hệ của tôi với 
hoàn cảnh xung quanh". 


44 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


thức mới chỉ là ý thức về hoàn cảnh gần nhất có thể cảm giác 
được và là ý thức về mối liên hệ hạn chế với những người khác và 
vật khác ở bên ngoài cá nhân đang bắt đầu có ý thức về bản thân 
mình; đồng thời cũng là ý thức về tự nhiên, tức là cái lúc đầu đối 
lập với con người như một thế lực hoàn toàn xa lạ, vạn năng và 
không thể đụng tới được; tức là cái mà với nó, con người quan hệ 
một cách hoàn toàn động vật, cái mà trước nó con người phải khuất 
phục giống như con vật; do đó là ý thức hoản toàn động vật về tự 
nhiên (sự thờ cúng giới tự nhiên). 


Ở đây người ta thấy ngay rằng sự thờ cúng giới tự nhiên như 
vậy, hay là những quan hệ nhất định đó với giới tự nhiên, là do 
hình thức của xã hội quyết định và ngược lại. Ở đây, cũng như bất 
cứ nơi nào khác, sự đồng nhất giữa giới tự nhiên và con người 
cũng biểu hiện ở chỗ là quan hệ hạn chế của con người với giới tự 
nhiên quyết định quan hệ hạn chế của con người với nhau, và 
quan hệ hạn chế của con người với nhau lại quyết định quan hệ 
hạn chế của con người với giới tự nhiên, chính là vì tự nhiên vẫn 
còn hầu như chưa bị tiến trình lịch sử cải biến; nhưng mặt khác, 
ý thức về sự tất yếu phải quan hệ với những người xung quanh là 
bước đầu của ý thức về sự thật là nói chung con người sống 
trong xã hội. Bước đầu đó cũng mang tính động vật như chính 
đời sống xã hội ở giai đoạn ấy; đó là một ý thức quần cư đơn 
thuần, và trong trường hợp này, con người khác với con cừu chỉ 
là ở chỗ trong con người, ý thức thay thế bản năng, hoặc bản 
năng của con người là bản năng đã được ý thức. Sau này, ý thức 
quần cư hay ý thức bộ lạc đó phát triển và được hoàn thiện nhờ 
sự tăng thêm năng suất, sự tăng thêm nhu cầu và nhờ sự tăng 
thêm dân số, cơ sở của sự tăng thêm năng suất và sự tăng thêm 
nhu cầu. Cùng với những cái đó, phân công lao động cũng phát 
triển, lúc đầu chỉ là phân công lao động trong hành vi theo giới 
tính và về sau là phân công lao động tự hình thành hoặc "hình 
thành một cách tự nhiên" do những thiên tính bẩm sinh (như thể 


I. PHOI-Ơ-BẮC 45 


lực chẳng hạn), do những nhu cầu, do những sự ngẫu nhiên, v.v. 
và v.v.. Phân công lao động chỉ trở thành sự phân công lao động 
thực sự từ khi xuất hiện sự phân chia thành lao động vật chất và 
lao động tỉnh thần'”. Bắt đầu từ lúc đó, ý thức có /hể thực sự 
tưởng tượng rằng nó là một cái gì khác chứ không phải là ý thức 
về thực tiễn hiện có, rằng nó có thê /hc sự đại biểu cho cái gì đó 
mà không đại biểu cho một cái gì hiện thực cả; bắt đầu từ lúc đó, 
ý thức có khả năng tự giải thoát khỏi thế giới và chuyển sang xây 
dựng lý luận "thuần túy", thần học, triết học, đạo đức, v.v. Nhưng 
ngay cả khi lý luận đó, thần học đó, triết học đó, đạo đức đó, v.v., 
mâu thuẫn với những quan hệ hiện có thì điều đó cũng chỉ có thê 
xảy ra do chỗ những quan hệ xã hội hiện có đã mâu thuẫn với 
những lực lượng sản xuất hiện có. Vả lại, trong phạm vi các quan 
hệ của một dân tộc nhất định điều đó cũng có thê xảy ra, vì mâu 
thuẫn không biểu hiện ra ở trong phạm vi dân tộc đó, mà biểu hiện 
ra giữa ý thức dân tộc ấy với thực tiễn của những dân tộc khác”, 
nghĩa là giữa ý thức dân tộc và ý thức phổ biến của dân tộc này hay 
của dân tộc khác (như điều đó hiện nay đang diễn ra ở Đức). 
Nhưng, ý thức tự nó sẽ bắt đầu làm riêng rẽ một cái gì, điều 
đó hoàn toàn không quan trọng; tất cả sự thôi nát đó chỉ mang 
lại cho chúng ta một kết luận, cụ thể là: ba nhân tố kể trên - lực 
lượng sản xuất, trạng thái xã hội và ý thức - có thể và phải phát 
sinh mâu thuẫn với nhau, vì sự phân công lao động mang lại 
khả năng, hơn thế nữa, mang lại cái hiện thực là hoạt động tĩnh 
thần và hoạt động vật chất, hưởng thụ và lao động, sản xuất và 
tiêu dùng, được phân công cho những cá nhân khác nhau: muốn 


!” Mác ghi ở ngoài lề: "Ăn khớp với điều đó là hình thức đầu tiên của những 
nhà tư tưởng, tức là những cha có". 

? Mác ghi ở ngoài lề: "Tôn giáo. Người Đức và hệ / tưởng với tư cách là 
như vậy". 


46 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


cho những nhân tô đó không mâu thuẫn với nhau thì chỉ có cách là 
xóa bỏ sự phân công lao động đi. Ngoài ra, dĩ nhiên là "ma quỷ", 
"mối liên hệ", "đắng tối cao", "khái niệm", "hoài nghi" chỉ là biểu hiện 
tỉnh thần, duy tâm chủ nghĩa của cá nhân bị cô lập giả tạo, chỉ là biêu 
tượng của cá nhân đó, biểu tượng về những xiềng xích và giới hạn 
rất kinh nghiệm chủ nghĩa mà trong đó phương thức sản xuất ra đời 
sống và hình thức giao tiếp gắn liền với nó vận động. 

Sự phân công lao động ấy, - nó chứa đựng tất cả những mâu 
thuẫn nói trên và đến lượt nó, lại dựa vào sự phân công lao động 
nảy sinh một cách tự nhiên trong gia đình và vào sự phân chia 
xã hội thành những gia đình riêng rẽ đối lập nhau, - đồng 
thời cũng bao hàm sự phán phối lao động và sản phẩm của lao 
động; một sự phân phối thật ra là không đồng đều cả về mặt số 
lượng lẫn chất lượng; vì vậy nó cũng bao hàm sở hữu, mà mầm 
mống và hình thái đầu tiên nằm trong gia đình, trong đó vợ và 
con cái là nô lệ của người đàn ông. Chiếm hữu nô lệ trong gia 
đình - đành rằng còn rất thô sơ và được che đậy - là hình thức sở 
hữu đầu tiên, một hình thức cũng đã hoàn toàn phù hợp với định 
nghĩa của các nhà kinh tế học hiện đại nói rằng sở hữu là quyền 
tự đo chỉ phối sức lao động của người khác. Vả lại, sự phân công 
lao động và sở hữu tư nhân là những từ ngữ cùng nghĩa: bằng từ 
thứ nhất, người ta đứng về mặt hoạt động mà nêu lên điều mà 
bằng từ thứ hai, người ta đứng về mặt sản phẩm của hoạt động 
ấy mà nêu lên. 

Thêm nữa, sự phân công lao động cũng đồng thời bao hàm mâu 
thuẫn giữa lợi ích của cá nhân riêng biệt hay của gia đình riêng biệt 
với lợi ích tập thể của tất cả các cá nhân liên hệ với nhau; hơn 
nữa, lợi ích tập thể này không phải chỉ tồn tại trong tưởng tượng, 
với tư cách là "lợi ích chung", mà trước hết, tồn tại trong hiện 
thực, với tư cách là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá nhân 
có phân công lao động với nhau. Và cuối cùng, sự phân công lao 


I. PHOI-Ơ-BẮC 47 


động còn cung cấp cho chúng ta ví dụ đầu tiên về tình hình sau đây: 
chừng nào con người còn ở trong xã hội hình thành một cách tự 
nhiên, do đó chừng nào còn có sự chia cắt giữa lợi ích riêng và lợi 
ích chung, do đó chừng nào sự phân chia hoạt động còn được tiến 
hành không phải một cách tự nguyện mà một cách tự nhiên thì 
chừng đó hành động của bản thân con người sẽ trở thành một lực 
lượng xa lạ, đối lập với con người, và nô dịch con người, chứ không 
phải bị con người thống trị. Thật vậy, một khi bắt đầu có phân công 
lao động thì mỗi người đều có một phạm vi hoạt động nhất định và 
độc chuyên mà người đó buộc phải nhận lấy và không thể thoát 
khỏi được: người đó là người đi săn, người đánh cá, hoặc người 
chăn nuôi, hoặc là nhà phê phán có tính phê phán, và người đó vẫn 
cứ phải là như thế nếu không muốn mắt những tư liệu sinh hoạt của 
mình; còn trong xã hội cộng sản, trong đó không ai bị hạn chế trong 
một phạm vi hoạt động độc chuyên, mà mỗi người đều có thể tự 
hoàn thiện mình trong bất kỳ lĩnh vực nào thích, thì xã hội điều 
tiết toàn bộ nền sản xuất, thành thử tôi có khả năng hôm nay làm 
việc này, ngày mai làm việc khác, buổi sáng đi săn, quá trưa đi 
đánh cá, buổi chiều chăn nuôi, sau bữa cơm thì làm việc phê phán, 
tùy theo sở thích của tôi mà chẳng bao giờ trở thành người đi săn, 
người đánh cá, người chăn nuôi hoặc nhà phê phán cả. Sự cố định ấy 
của hoạt động xã hội, sự củng có sản phẩm của chính chúng ta thành 
một lực lượng vật chất thống trị chúng ta, thoát khỏi sự kiểm soát 
của chúng ta, đi ngược lại những mong mỏi của chúng ta và làm 
tan vỡ những tính toán của chúng ta, là một trong những nhân tố 
chủ yếu trong sự phát triển lịch sử cho đến ngày nay. 


Chính do mâu thuẫn đó giữa lợi ích riêng và lợi ích chung mà 
lợi ích chung với danh nghĩa là nhà nước, mang một hình thức độc 
lập, tách rời khỏi những lợi ích thực tế của cá nhân và của tập 
thể, đồng thời cũng mang hình thức của một cộng đồng hư ảo. 
Song điều đó luôn luôn diễn ra trên cơ sở hiện thực của những 


48 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


mối liên hệ tồn tại trong mỗi tập đoàn gia đình hay tập đoàn bộ 
lạc - như những mối liên hệ về dòng máu, ngôn ngữ, phân công 
lao động trên quy mô lớn hơn và những lợi ích khác, - và đặc biệt, 
như chúng tôi sẽ trình bày sau này, trên cơ sở những lợi ích của các 
giai cấp; những giai cấp này, - tách ra là do kết quả của phân công 
lao động - đang tự tách ra trong mỗi tập đoàn người như vậy và 
trong các giai cấp đó, một giai cấp thống trị tất cả các giai cấp 
khác. Do đó chúng ta thấy rằng mọi cuộc đấu tranh trong nội bộ 
nhà nước, đấu tranh giữa phái dân chủ, phái quý tộc và phái quân 
chủ, đấu tranh cho quyền bầu cử, v.v.. và v.v., chẳng qua chỉ là 
những hình thức hư ảo của những cuộc đấu tranh thực sự giữa các 
giai cấp khác nhau (các nhà lý luận Đức không có một mảy may 
khái niệm nào về điều đó, mặc dầu nó đã được chỉ ra cho họ một 
cách khá rõ trong "Deutsch - Französische Jahrbicher"” và trong 
"Gia đình thần thánh"). Cũng do đó mà giai cấp nào muốn nắm 
quyền thống trị - ngay cả khi quyền thống trị của nó đòi hỏi phải 
thủ tiêu toàn bộ hình thức xã hội cũ và sự thống trị nói chung, 
như trong trường hợp của giai cấp vô sản, - thì giai cấp ấy trước 
hết phải chiếm lấy chính quyền để đến lượt mình, có thể biểu hiện 
lợi ích của bản thân mình như là lợi ích phổ biến, điều mà giai cấp 
ấy buộc phải thực hiện trong bước đầu. Chính là vì các cá nhân chỉ 
theo đuôi lợi ích riêng của mình, - lợi ích mà họ coi là không nhất trí 
với lợi ích chung của họ, vì nói tóm lại cái phô biến chỉ là một hình 
thức hư ảo của cái cộng đồng, - cho nên họ coi lợi ích chung đó là 
một cái gì "xa lạ", "không phụ thuộc” vào họ, nói một cách khác, 
nó lại là một thứ lợi ích "phố biến" riêng biệt và đặc biệt, hoặc là 
bản thân các cá nhân buộc phải vận động trong giới hạn của tình 
trạng chia cắt Ấy, như trong chế độ dân chủ. Mặt khác, cuộc đấu 
tranh /hực tiến của những lợi ích riêng biệt ấy - những lợi ích luôn 
luôn ức sự chống lại những lợi ích chung và những lợi ích chung 
hư ảo, - khiến cho cần thiết phải có can thiệp thực tiễn và sự kiềm 


I. PHOI-Ơ-BẮC 49 


chế những lợi ích riêng biệt bởi lợi ích "phổ biến" hư ảo, dưới hình 
thức nhà nước đối với các cá nhân Ấy, lực lượng xã hội, - tức là lực 
lượng sản xuất được nhân lên gấp bội và ra đời nhờ sự hợp tác của 
những cá nhân khác nhau do phân công lao động quy định, - biểu 
hiện không phải như một lực lượng kết hợp của bản thân họ, vì 
bản thân sự hợp tác đó xuất hiện không phải là một cách tự 
nguyện mà là một cách tự nhiên; mà biểu hiện như là một lực 
lượng xa lạ, ở bên ngoài họ, lực lượng mà họ cũng chẳng biết từ 
đâu đến và sẽ đi đâu, lực lượng mà do đó họ đã không thể chế ngự 
được, và trái lại, lực lượng ấy hiện đang trải qua một chuỗi những 
giai đoạn và trình độ phát triển chẳng những độc lập đối với ý chí và 
hành động của loài người mà trái lại còn điều khiển ý chí ấy và hành 
động ấy. 

"Sự tha hóa" ấy - dùng từ đó để cho các nhà triết học dễ hiểu 
sự trình bày của chúng tôi, - dĩ nhiên là chỉ có thể bị xóa bỏ khi 
có hai tiền đề /hực tiến. Đề trở thành một lực lượng "không thể 
chịu đựng được", nghĩa là một lực lượng mà người ta phải làm 
cách mạng để chống lại thì điều cần thiết là sự tha hóa đó phải 
biến đa số trong nhân loại thành những người hoàn toàn "không có 
sở hữu", đồng thời mâu thuẫn với cái thế giới đầy dẫy của cải và 
học thức đang tồn tại thực sự, - cả hai điều kiện này đều giả định 
trước là phải có sự tăng lên to lớn của sức sản xuất. Mặt khác, sự 
phát triển ấy của những lực lượng sản xuất (cùng với sự phát 
triển này, sự tồn tại có tính chất lịch sử thế giới, chứ không phải 
có tính chất địa phương nhỏ hẹp, của con người đã thực hiện một 
cách kinh nghiệm chủ nghĩa) là tiền đề thực tiễn tuyệt đối cần 
thiết, vì không có nó thì tất cả sẽ chỉ là sự nghèo nàn sẽ trở 
thành phố biến; mà với sự (hiếu thốn tột độ thì ắt sẽ bắt đầu trở 
lại một cuộc đấu tranh để dành những cái cần thiết, thế là người 
ta lại không tránh khỏi rơi vào cũng sự ti tiện trước đây. Hơn 
nữa, sự phát triển ấy là tiền đề tất yếu vì sự giao tiếp phổ biến 
của loài người chỉ có thể được xác lập bởi sự phát triển phổ biến 


50_ C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


ây của lực lượng sản xuất, do đó một mặt sự tồn tại hiện tượng 
quần chúng "không có sở hữu" bộc lộ đồng thời trong mọi dân tộc 
(cạnh tranh phổ biến), - mỗi dân tộc phải phụ thuộc vào những cuộc 
đảo lộn xảy ra trong các dân tộc khác, - và sau cùng, những cá nhân 
có tính địa phương được thay bằng những cá nhân có tính /jch sử - 
thế giới, có tính phô biến một cách kinh nghiệm. Không như vậy 
thì 1) chủ nghĩa cộng sản chỉ có thê tồn tại như một hiện tượng có 
tính chất địa phương, 2) bản thân những lực lượng giao tiếp không 
thể phát triển như những lực lượng phổ biến và do đó là những lực 
lượng không ai chịu đựng được; chúng sẽ vẫn chỉ là những "trường 
hợp" có tính chất địa phương và được bao phủ bởi sự mê tín mà 
thôi, và 3) mọi việc mở rộng sự giao tiếp sẽ xóa bỏ chủ nghĩa cộng 
sản địa phương. Chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể có được một cách 
kinh nghiệm như là hành động "tức khắc" và đồng thời của những 
dân tộc chiếm địa vị thống trị, điều này lại giả định là phải có sự 
phát triển phổ biến của lực lượng sản xuất và của sự giao tiếp có 
tính chất thế giới” gắn liền với chủ nghĩa cộng sản. Nếu không thế 
thì làm thế nào mà sở hữu, chăng hạn, nói chung lại có được một 
lịch sử, lại mang những hình thức khác nhau? Làm thế nào mà sở 
hữu ruộng đất chẳng hạn lại có thể tùy theo những điều kiện khác 
nhau hiện có, mà ở Pháp thì chuyên từ chỗ phân tán đến chỗ tập 
trung vào trong tay một số ít người, và ở Anh thì chuyên từ chỗ tập 
trung trong tay một số người đến chỗ phân tán, như tình hình đang 
thực sự diễn ra hiện nay? Hoặc giả làm thế nào mà thương nghiệp 
chẳng qua chỉ là sự trao đổi sản phẩm giữa những cá nhân và 
những nước khác nhau, lại thống trị được toàn thế giới nhờ quan 
hệ cung cầu - cái quan hệ, theo lời một nhà kinh tế học Anh, đang 
bay lượn trên trái đất giống như thần số mệnh cô đại, và phân phát 
bằng một bàn tay vô hình, hạnh phúc và đau khổ cho loài người, 
dựng lên và xóa bỏ những vương quốc, làm nảy sinh và tiêu diệt 
những dân tộc, - trong khi đó, cùng với việc xóa bỏ cơ sở, tức là sở 
hữu tư nhân, và việc thiết lập sự điều tiết cộng sản chủ nghĩa đối với 


= .— Vy ch VH _*® 
6-2 - =z~ v S= s3 Ẳ%% ` ..... 
~^S=— P < ... lạ Cc+ 


S62: 2: sec” 28bseutidicSiTEie 
“Z = 


25255252227 ⁄E- To. TW TH 


Trang bản thảo viết tay tác phẩm "Hệ tư tưởng Đức" 
của C.Mác và Ph.Ăng-ghen. Trích từ chương "Phoi-ø-bắc" 


I. PHOI-Ơ-BẮC 51 


sản xuất khiến cho con người đứng trước sản phẩm của bản thân 
mình không còn cảm thấy như đứng trước một vật xa lạ, thì thế lực 
của quan hệ cung cầu cũng biến mất, và con người lại chế ngự được 
trao đôi, sản xuất, phương thức quan hệ lẫn nhau của chính họ? 


Đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản không phải là một ng 
thái cần phải sáng tạo ra, không phải là một /ý zởng mà hiện thực 
phải khuôn theo. Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng sản là một phong 
trào hiện thực, nó xóa bỏ trạng thái hiện nay. Những điều kiện của 
phong trào ấy là do những tiền đề hiện đang tôn tại đẻ ra. Ngoài ra, 
có một khối những người sống c7 bằng lao động của mình, - tức là 
một khối sức lao động bị cắt rời khỏi tư bản hay khỏi mọi khả năng 
thỏa mãn, dù là thỏa mãn một cách hạn chế, nhu cầu của mình và 
do đó có đặc trưng là không phải chỉ tạm thời mất công ăn việc 
làm, là cái bảo đảm nguồn sinh sống và nói chung tình cảnh của họ 
hết sức bấp bênh; tất cả những điều đó - do cạnh tranh - giả định 
phải có ứhj trường thế giới. Như vậy là giai cấp vô sản chỉ có thể 
tồn tại rên quy mô của lịch sử thế giới, cũng như chủ nghĩa cộng 
sản, tức là hoạt động của giai cấp vô sản, hoàn toàn chỉ có thể tồn 
tại được với tư cách là một tồn tại "có tính lịch sử thế giới". Sự tồn 
tại có tính lịch sử thế giới của các cá nhân có nghĩa là sự tồn tại của 
những cá nhân trực tiếp gắn liền với lịch sử toàn thế giới. 


Hình thức giao tiếp - cái mà trong tất cả các giai đoạn lịch sử 
từ trước đến nay đều được quyết định bởi lực lượng sản xuất và 
đến lượt nó lại quyết định lực lượng sản xuất, - là xã hội công 
nhân mà tiền đề và cơ sở, như trước đây đã chỉ ra, là gia đình 
đơn giản và gia đình phức hợp, cái mà người ta gọi là bộ lạc; 
định nghĩa chi tiết hơn về xã hội công dân thì chúng tôi đã trình 
bảy ở trên kia. Như vậy, rõ ràng là xã hội công dân đó là trung 
tâm thực sự, vũ đài thực sự của toàn bộ lịch sử, và quan niệm cũ 
về lịch sử, cái quan niệm coi thường những quan hệ hiện thực và 


52 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


bó hẹp trong việc xem xét những sự biên lớn và vang dội, là một 
*.À ^ ry +Ã + 
quan niệm vô lý biết bao! 


Xã hội công dân bao trùm toàn bộ sự giao tiếp vật chất của các 
cá nhân trong một giai đoạn phát triển nhất định của lực lượng sản 
xuất. Nó bao trùm toàn bộ đời sống thương nghiệp và công nghiệp 
trong giai đoạn đó và do đó, vượt ra ngoài phạm vi quốc gia và 
dân tộc, mặc dù, mặt khác, về đối ngoại nó vẫn phải hiện ra như là 
một dân tộc và về đối nội nó vẫn phải tự tô chức thành một nhà 
nước. Thuật ngữ "xã hội công dân" xuất hiện trong thế kỷ XVIII khi 
những quan hệ sở hữu thoát khỏi thể cộng đồng [Gemeinwesen] cổ 
đại và trung cô. Xã hội tư sản [burgerliche Gesellschaf] với tính 
cách là xã hội tư sản chỉ phát triển cùng với giai cấp tư sản; tuy 
nhiên, tổ chức xã hội trực tiếp sinh ra từ sản xuất và giao tiếp 
và trong mọi thời đại đều cấu thành cơ sở của nhà nước và của 
kiến trúc thượng tầng tư tưởng, vẫn luôn luôn được gọi bằng 
danh từ đó”. 


J2.] và sự sản xuất ra ý thức 


Trong lịch sử đã qua, điều sau đây là một sự thật hoàn toàn có 
tính chất kinh nghiệm: hoạt động của các cá nhân riêng rẽ ngày 
càng mở rộng thành hoạt động có tính lịch sử thế giới thì các cá 
nhân riêng rẽ ẫy lại càng lệ thuộc vào một lực lượng xa lạ với họ 
(họ coi sự áp bức ấy là sự chơi khăm của cái gọi là "Tinh thần 
thế giới, v.v.), một lực lượng ngày càng trở nên đồ sộ và cuối 


!” Tiếp đó trong bản thảo, Mác ghi: "Cho đến đây, chúng ta chỉ mới chủ yếu xem xét 
đến độc một mặt của hoạt động của con người: con người /ác động vào giới fự nhiên. Còn 
mặt khác: con người tác động vào con người... 


Nguôn gôc của nhà nước và quan hệ của nhà nước với xã hội công dân". 


? Thuật ngữ "bũrgerliche Gesellschaft" có nghĩa là "xã hội tư sản", đồng thời cũng có 
nghĩa là "xã hội công dân". 


I. PHOI-Ơ-BẮC 53 


cùng biểu hiện thành thị trường thế giới. Nhưng một điều khác cũng 
được xác định một cách kinh nghiệm như thế, đó là: lực lượng đó, 
mà các nhà lý luận Đức coi là rất thần bí, sẽ bị xóa bỏ bởi việc lật đồ 
trạng thái xã hội hiện hành bằng cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa 
(sau này chúng ta sẽ bàn tới cuộc cách mạng nảy) và bởi sự thủ tiêu 
chế độ tư hữu, một sự thủ tiêu đồng nhất với cuộc cách mạng Ấy; và 
lúc đó, sự giải phóng mỗi cá nhân riêng rẽ cũng sẽ được thực hiện 
theo chừng mực lịch sử sẽ hoàn toàn biến thành lịch sử thế SIỚI. 
Theo điều nói trên thì rõ ràng là sự phong phú thực sự về tinh thần 
của cá nhân là hoàn toản phụ thuộc vào sự phong phú của những 
liên hệ hiện thực của họ. Chỉ có như vậy thì các cá nhân riêng rẽ 
mới được giải thoát ra khỏi những khuôn khổ dân tộc và địa phương 
khác nhau của mình, mới có được những liên hệ thực tiễn với nền 
sản xuất (kế cả nền sản xuất tỉnh thần) của toàn thế giới và mới có 
được khả năng hưởng thụ nền sản xuất của toàn thế giới về mọi lĩnh 
vực (tất cả những sáng tạo của con người). Sự phụ thuộc foàn điện, 
hình thức hình thành một cách tự nhiên ấy của sự hợp tác có ứính lịch 
sử - thế giới của các cá nhân, sẽ được cuộc cách mạng cộng sản chủ 
nghĩa biến thành sự kiểm soát và sự thống trị có ý thức đối với 
những lực lượng nảy sinh ra từ tác động lẫn nhau giữa những con 
người và cho đến nay vẫn chỉ phối và thống trị con người với tư cách 
là những lực lượng hoàn toàn xa lạ với con người. Quan niệm này có 
thê lại bị giải thích một cách tư biện - duy tâm chủ nghĩa, nghĩa là kỳ 
quặc, thành "sự tự sinh sôi của loài" ("xã hội với tư cách là chủ 
thể"), và do đó ngay cả cái chuỗi nối tiếp những cá nhân liên hệ với 
nhau có thể được hình dung là một cá nhân duy nhất thực hiện cái 
phép thần bí là tự sinh sôi ra mình. Ở đây, rõ ràng là các cá nhân tạo 
ra nhau, cả về mặt thể chất lẫn về mặt tinh thần, song họ tự tạo ra 
bản thân họ, không phải theo tỉnh thần những điều nhảm nhí của 
thánh Bru-nô, cũng không phải với ý nghĩa là "Kẻ duy nhất", là con 
người "được tạo ra”. 


54 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


Như vậy, quan niệm đó về lịch sử là: phải xuất phát từ chính 
ngay sự sản xuất vật chất ra đời sống trực tiếp để xem xét quá trình 
hiện thực của sản xuất và hiểu hình thức giao tiếp gắn liền với 
phương thức sản xuất ấy và do phương thức sản xuất ấy sản sinh ra - 
tức là xã hội công dân ở những giai đoạn khác nhau của nó - là 
cơ sở của toàn bộ lịch sử; rồi sau đó phải miêu tả hoạt động của 
xã hội công dân trong lĩnh vực sinh hoạt nhà nước, cũng như xuất 
phát từ xã hội công dân mà giải thích toàn bộ những sản phẩm lý 
luận khác nhau và mọi hình thái ý thức, tôn giáo, triết học, đạo đức, 
v.v., và theo dõi quá trình phát sinh của chúng trên cơ sở đó; nhờ 
vậy mà tất nhiên là có thể miêu tả được toàn bộ quá trình (và do 
đó cũng có thể miêu tả được cả sự tác động qua lại giữa những 
mặt khác nhau của quá trình đó). Khác với quan niệm duy tâm về 
lịch sử, quan niệm đó về lịch sử không đi tìm một phạm trù nào 
đó trong mỗi thời đại, mà nó luôn luôn đứng trên miếng đất hiện 
thực của lịch sử; nó không căn cứ vào tư tưởng để giải thích thực 
tiễn, nó giải thích sự hình thành của tư tưởng căn cứ vào thực tiễn 
vật chất, và do đó, nó đi tới kết luận rằng không thể đập tan được 
mọi hình thái và sản phẩm của ý thức bằng sự phê phán tinh thần, 
bằng việc quy chúng thành "Tự ý thức", hay biến chúng thành 
những "u hồn", "bóng ma", "tính kỳ quặc", v.v., mà chỉ bằng việc 
lật đồ một cách thực tiễn những quan hệ xã hội hiện thực đã sản 
sinh ra tất cả những điều nhảm nhí duy tâm đó; rằng không phải sự 
phê phán mà cách mạng mới là động lực của lịch sử, của tôn giáo, 
của triết học và của mọi lý luận khác. Quan niệm đó chỉ ra rằng 
lịch sử không kết thúc bằng việc tự quy thành "Tự ý thức", coi đó 
là "Tỉnh thần của tỉnh thần", rằng mỗi giai đoạn của lịch sử đều 
gặp một kết quả vật chất nhất định, một tông số nhất định những 
lực lượng sản xuất, một quan hệ - được tạo ra trong quá trình lịch 
sử - của những cá nhân với tự nhiên và với những người khác, quan 


I. PHOI-Ơ-BẮC 55 


hệ mà mỗi thế hệ nhận được của những tiền bối của mình, một 
khối lớn những lực lượng sản xuất, những tư bản và những điều 
kiện, tức là những thứ một mặt bị thế hệ mới làm biến đổi đi, song 
mặt khác lại quy định cho thế hệ mới những điều kiện sinh hoạt 
của chính thế hệ mới và làm cho thế hệ mới có một sự phát triển 
nhất định, một tính chất riêng biệt. Như vậy, quan niệm đó chỉ ra 
rằng con người tạo ra hoàn cảnh đến mức nào thì hoàn cảnh cũng 
tạo ra con người đến mức ấy. Tổng số những lực lượng sản xuất, 
những tư bản và những hình thức xã hội của sự giao tiếp mà mỗi 
cá nhân và mỗi thế hệ thấy hiện có, là cơ sở hiện thực của cái mà 
các nhà triết học hình dung là "thực thế", là "bản chất con người", 
của cái mà họ đã tôn sùng hoặc đả kích, một cơ sở hiện thực mà tác 
động và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của con người 
không hề bị ngăn trở bởi việc các nhà triết học ấy với tư cách là "Tự 
ý thức" và "Kẻ duy nhất" nổi dậy chống lại nó. Chính những điều 
kiện sinh hoạt mà những thế hệ khác nhau thấy có sẵn, cũng quyết 
định là những chấn động cách mạng đang tái diễn theo chu kỳ trong 
quá trình lịch sử, có đủ mạnh hay không để lật đồ cơ sở của toàn 
bộ chế độ hiện có; và nêu không có những yếu tố vật chất ấy của 
một cuộc cách mạng toàn diện - những yếu tố bao gồm một mặt là 
những lực lượng sản xuất hiện có và mặt khác là sự hình thành một 
khối đông đảo quần chúng cách mạng đang nổi dậy không những 
chống lại những điều kiện riêng biệt của xã hội cũ mả còn chống lại 
bản thân "sự sản xuất ra đời sống" trước đây, chống lại "toàn bộ 
hoạt động" làm cơ sở cho xã hội cũ đó, - thì lịch sử của chủ nghĩa 
cộng sản đã chứng tỏ, ý øiệm về cuộc cách mạng này dù có được 
phát biểu hàng trăm lần đi nữa, cũng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì 
đối với sự phát triển thực tế cả. 


Mọi quan niệm trước đây về lịch sử hoặc hoàn toàn không biệt 
đên cơ sở hiện thực đó của lịch sử, hoặc chỉ coi đó là một cái thứ 


56 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


yếu, không có liên hệ gì với tiến trình của lịch sử. Do đó, lịch sử 
luôn luôn được viết theo một tiêu chuẩn nằm ở bên ngoài lịch sử; sự 
sản xuất hiện thực ra đời sống được hình dung là có trước lịch sử; 
còn lịch sử lại được hình dung là một cái gì tách rời đời sống thường 
ngày, tựa hồ như đứng ngoài thế giới và trên thế giới. Do đó, mối 
quan hệ giữa con người với tự nhiên bị gạt ra khỏi lịch sử, kết quả 
là tạo ra sự đối lập giữa tự nhiên và lịch sử. Cho nên quan niệm 
đó chỉ có thể thấy lịch sử là những hành động chính trị của vương 
công và của nhà nước, những cuộc đấu tranh tôn giáo và đấu tranh 
lý luận nói chung, và đặc biệt là trong mỗi thời đại lịch sử, nó buộc 
phải fán thành áo tưởng của thời đại đó. Giả thử một thời đại nào 
đó cho rằng nó do những động cơ thuần túy "chính trị" hay "tôn 
giáo" quyết định, thì mặc dầu "tôn giáo" và "chính trị" chỉ là những 
hình thức của những động cơ thực sự của nó, nhà sử học viết về 
thời đại đó vẫn tiếp nhận ý kiến ấy. " Sự tưởng tượng", "quan 
niệm" của những con người nhất định ấy về thực tiễn hiện thực của 
mình biến thành một lực lượng tích cực và quyết định duy nhất, nó 
chi phối và quyết định thực tiễn của những người đó. Nếu như hình 
thức thô sơ của sự phân công lao động ở người Ấn Độ và người Ai 
Cập sinh ra chế độ đăng cấp trong nhà nước và trong tôn giáo của họ 
thì nhà sử học liên tưởng rằng chế độ đẳng cấp là lực lượng đã sinh 
ra hình thức xã hội thô sơ ấy. Trong khi người Pháp và người Anh 
Ít ra cũng bám lấy ảo tưởng chính trị, là cái còn gần hiện thực nhất 
thì người Đức lại loay hoay trong lĩnh vực của "tỉnh thần thuần túy" 
và biến ảo tưởng tôn giáo thành động lực của lịch sử. Triết học của 
Hê-ghen về lịch sử và thành quả cuối cùng, đạt tới mức "biểu hiện 
thuần túy nhất", của toàn bộ cái khoa viết sử ấy của người Đức, tức 
là cái khoa viết sử không nói đến những lợi ích hiện thực, không hề 
đả động đến những lợi ích chính trị, mà chỉ nói đến những tư 
tưởng thuần túy; những tư tưởng thuần túy ấy về sau cũng được 


I. PHOI-Ơ-BẮC 57 


cả thánh Bru-nô coi là một chuỗi những "tư tưởng" xâu xé lẫn nhau 
để cuối cùng tiêu tan đi trong "Tự ý thức"”, Còn thánh 
Ma-xơ Stiếc-nơ, người không hiểu biết gì về toàn bộ lịch sử hiện 
thực thì coi quá trình lịch sử chỉ là lịch sử của "các hiệp sĩ", của 
bọn ăn cướp và của những ma quỷ mà dĩ nhiên là ông ta chỉ có thể 
thoát khỏi ảo ảnh của chúng nhờ "không tin vào thần thánh". Quan 
niệm ấy thì thật sự có tính chất tôn giáo: nó giả định rằng con 
người tôn giáo là con người đầu tiên, từ đó xuất phát toàn 
bộ lịch sử, và trong trí tưởng tượng của nó, nó thay thế Sự sản xuất 
hiện thực ra những tư liệu sinh hoạt và ra bản thân đời sống, bằng 
sự sản xuất có tính chất tôn giáo ra những ảo tưởng. Toàn bộ quan 
niệm ấy về lịch sử, cùng với sự tan rã của nó và những hoài nghị, 
những dao động do sự tan rã ấy sản sinh ra, chỉ là một công việc 
thuần túy đân tộc của người Đức và chỉ có ý nghĩa địa phương đối 
với nước Đức, chẳng hạn như cái vấn đề quan trọng vừa mới 
được thảo luận nhiều lần là làm thế nào để đi "từ vương quốc của 
thần thánh tới vương quốc của con người", làm như thể là 
"vương quốc của thần thánh" đó đã tồn tại lúc nào đó, ở đâu đó, 
chứ không phải chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người, 
và làm như thể là những nhà học giả đó không luôn luôn sống - 
mà chính họ cũng không biết điều này, - trong "vương quốc của 
con người", vương quốc mà hiện nay họ còn đang tìm đường đi 
tới, và làm như thể là cái trò giải trí khoa học - vì đây không 
phải là cái gì khác hơn là một trò giải trí, - nhằm giải thích tính 
kỳ quái của việc hình thành những vương quốc lý luận trên mây 
đó, ngược lại, lại không phải là nhằm chứng minh rằng những 
vương quốc đó đã nảy sinh ra từ những quan hệ hiện thực trên 
trần gian. Nói chung thì những người Đức ấy luôn luôn tìm cách 


!” Mác ghi ở ngoài lề: "Cái gọi là viết sử một cách khách quan chính là ở chỗ 
xem xét những quan hệ lịch sử tách rời hoạt động. Tính chất phản động". 


58 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


quy cái điều vô nghĩa mà họ gặp, thành một điều tầm bậy khác 
nào đó, tức là cho rằng tất cả cái vô nghĩa ấy có một ý nghĩa đặc 
biệt mà ta cần phải phát hiện ra, trong khi đó thì thực ra vấn đề chỉ 
là ở chỗ giải thích những câu cú lý luận ấy bằng những quan hệ 
hiện thực hiện có mà thôi. Việc thủ tiêu một cách thực sự và thực tế 
những câu cú ấy, việc xóa bỏ những quan niệm ấy trong ý thức 
con người, như chúng ta đã nói, chỉ có thể thực hiện được bằng 
cách cải biến hoàn cảnh, chứ không phải bằng những suy diễn lý 
luận. Đối với đông đảo quần chúng, tức là đối với giai cấp vô sản, 
những quan niệm lý luận ấy không tồn tại và do đó không cần phải 
thủ tiêu chúng, và nếu như một lúc nào đó, quần chúng ấy đã có một 
vài quan niệm lý luận, thí dụ như tôn giáo chẳng hạn, thì những 
quan niệm này cũng đã bị hoàn cảnh thủ tiêu từ lâu rồi. 

Tính chất thuần túy dân tộc của những vấn đề ấy và của việc 
giải quyết những vấn đề ấy còn bộc lộ ra ở chỗ các nhà lý luận nghĩ 
một cách hoàn toàn nghiêm chỉnh rằng những điều bịa đặt như 
"Người thần", "Con người", v.v., đã chi phối những thời đại riêng 
biệt của lịch sử, thánh Bru-nô thậm chí còn khẳng định rằng chỉ có 
"sự phê phán và những nhà phê phán mới làm nên lịch sử". Và khi 
bản thân các nhà lý luận ấy bắt tay vào những công trình lịch sử 
thì họ nhảy hết sức nhanh qua toàn bộ quá khứ, chuyển ngay từ 
"văn hóa Mông Cổ" sang lịch sử thực sự "phong phú về nội dung", 
tức là sang lịch sử của "Hallische Jahricher" và "Deutsche 
Jahrbicher"” và của sự thoái hóa của trường phái Hê-ghen thành 
cuộc cãi lộn chung. Tất cả những dân tộc khác, tất cả những sự 
kiện hiện thực khác đều bị lãng quên, theatrum mundi'” bị giới 
hạn trong khuôn khổ hội chợ sách ở Lai-pxích và trong những 
cuộc tranh luận lẫn nhau giữa "Sự phê phán", "Con người" và "Kẻ 


* ~ #1 Ã sư 
!” - vũ đài thế giới 


I. PHOI-Ơ-BẮC 59 


duy nhất". Nếu như có lúc nào đó, các nhà lý luận phải nghiên cứu 
những đề tài lịch sử thật sự, chăng hạn như lịch sử thế kỷ XVIH 
thì họ chỉ đưa ra lịch sử của các quan niệm, tách rời những sự kiện 
và những sự phát triển thực tiễn làm cơ sở cho những quan niệm ấy, 
và hơn nữa họ chỉ trình bày lịch sử ây nhằm mục đích biểu hiện 
thời đại được nghiên cứu như là một giai đoạn chuẩn bị không hoàn 
bị, một giai đoạn dọn đường còn bị hạn chế của thời đại lịch sử thật 
sự, tức là của thời đại những cuộc đấu tranh của những nhà triết 
học Đức từ 1840 đến 1844. Đề cho phù hợp với mục đích viết một 
lịch sử quá khứ nhằm làm sáng ngời sự vinh quang của một cá nhân 
phi lịch sử và những cuồng tưởng của người đó, họ không hề nhắc 
đến những sự kiện lịch sử hiện thực, thậm chí cả những sự can 
thiệp thật sự của chính trị vào lịch sử, mà thay bằng một câu chuyện 
không dựa trên cơ sở nghiên cứu, nhưng lại dựa vào những hư cầu và 
những câu chuyện văn học dông dài - như thánh Bru-nô đã làm 
trong cuốn lịch sử thế kỷ XVIII hiện đã bị lãng quên của ông ta. 
Những con buôn tư tưởng kiêu kỳ và khoác lác ấy tưởng rằng họ 
đứng rất cao vượt lên trên mọi thành kiến dân tộc, nhưng trong 
thực tế họ còn mang tính chất dân tộc hẹp hòi nặng hơn cả những 
tên phi-li-xtanh trong các quán bia đang mơ tưởng đến sự thống 
nhất nước Đức. Họ hoàn toàn không thừa nhận tính lịch sử của 
những hành động của các dân tộc khác; họ sống ở nước Đức, dựa 
vào nước Đức và vì nước Đức; họ biến bài ca vùng Ranh'” thành 
bài thánh ca và chinh phục An-da-xơ và Lo-ren-nơ bằng cách cướp 
bóc triết học Pháp chứ không phải cướp bóc nhà nước Pháp, và 
bằng cách Đức hóa tư tưởng Pháp chứ không phải Đức hóa các tỉnh 
Pháp. Ông Vê-nê-đây là người theo chủ nghĩa thế giới, bên cạnh 
các thánh Bru-nô và Ma-xơ là những người đã giương cao ngọn cờ 
sự thống trị có tính chất thế giới của lý luận để tuyên bồ sự thống trị 
thế giới của nước Đức. 


Qua toàn bộ sự phân tích ấy ta cũng thấy rõ là Phoi-ơ-bắc đã 


60 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


lầm lẫn biết chừng nào, khi ông ta dựa vào cái định nghĩa "con 
người xã hội" ("Wigand's Vierteljahrsschrift", 1845, t.2)'" để tuyên 
bố mình là người cộng sản và biến quy định ấy thành vị ngữ của 
"con người", tưởng rằng làm như vậy là có thê biến danh từ "người 
cộng sản", một danh từ dùng để chỉ, trong thế giới hiện nay, người 
tin theo một đảng cách mạng nhất định, trở lại thành một phạm trù 
đơn giản. Toàn bộ suy diễn của Phoi-ơ-bắc về vẫn đề quan hệ giữa 
người với người chỉ nhằm chứng minh rằngngười ta cần lẫn nhau 
và bao giờ cũng vẫn như vậy. Ông muôn xác lập ý thức về sự việc 
đó, vậy là như các nhà lý luận khác, ông chỉ muốn gây ra một ý 
thức đúng đắn về một sự việc hiện có, trong khi điều quan trọng đối 
với một người cộng sản thật sự là lật đỗ cái hiện có ẫy. Ngoài ra, 
chúng ta hoàn toàn thừa nhận rằng Phoi-ơ-bắc khi cố gắng tạo ra ý 
thức về chính sự việc ấy, đã tiến xa đến cái mức mà nói chung một 
nhà lý luận có thể đạt tới mà vẫn còn là nhà lý luận và nhà triết 
học. Nhưng điều đáng chú ý là thánh Bru-nô và thánh Ma-xơ lập 
tức đem quan niệm của Phoi-ơ-bắc về người cộng sản thay cho người 
cộng sản thực sự và họ đã làm một phần như vậy để có thể đấu tranh 
chống chủ nghĩa cộng sản coi là "tỉnh thần của tinh thần", là một 
phạm trù triết học, là một đối thủ ngang hàng với mình, còn thánh 
Bru-nô thì làm thế lại còn vì những lợi ích thực dụng nữa. Đề dẫn 
chứng về việc thừa nhận và đồng thời về việc không hiểu cái hiện 
có, điều mà Phoi-ơ-bắc vẫn tiếp tục đồng tình với những đối thủ của 
chúng ta, chúng ta hãy nhắc đến một đoạn trong "Triết học tương 


¡"trong đó ông chứng minh răng sự tôn tại của một vật ha 
Ø 5V ọ 0{ Vệ y 


la 
của một người cũng đồng thời là bản chất của nó, rằng những 
điều kiện tồn tại, cách sống và hoạt động nhất định của một động 
vật hay con người nào đó là những cái làm cho "bản chất" của 
động vật đó hay của con người đó cảm thấy thỏa mãn. Ở đây, 
mỗi ngoại lệ đều được xem một cách dứt khoát là trường hợp rủi 
ro, một sự bất bình thường, mà người ta không thể thay đôi được. 


I. PHOI-Ơ-BẮC 61 


Vậy, nếu như hàng triệu người vô sản không cảm thấy thỏa mãn 
chút nào về những điều kiện sinh hoạt của họ, nếu "tồn tại" của họ 
không phù hợp một chút nào với... '”... thật ra là đối với nhà duy vật 
thực tiễn tức là đối với người cộng sản thì tất cả vẫn đề là ở chỗ 
cách mạng hóa thế giới hiện có, tấn công và thay đổi một cách thực 
tiễn trạng thái sự vật hiện có. Nếu đôi khi người ta thấy Phoi-ơ-bắc 
cũng có những quan điểm tương tự thì tuy vậy những quan điểm ấy 
không bao giờ vượt xa hơn những điều trực giác rời rạc và ảnh 
hưởng rất không đáng kể đến thế giới quan chung của ông, nên chỉ 
có thể thấy đó là những mầm mống có khả năng phát triển thôi. 
"Quan niệm" của Phoi-ơ-bắc về thế giới cảm giác được chỉ giới hạn 
một mặt ở sự ngắm nhìn thế giới đó và mặt khác, ở cảm giác đơn 
thuần. Phoi-ơ-bắc nói "Con người với tính cách là con người", chứ 
không nói "con người lịch sử, hiện thực”. "Con người với tính cách là 
con người" thật ra là "người Đức". Trong trường hợp thứ nhất, tức là 
khi ngắm nhìn thế giới cảm giác được, ông nhất thiết không khỏi vấp 
phải những sự vật mâu thuẫn với ý thức và tình cảm của ông, phá 
hoại sự hài hòa của tất cả các bộ phận của thế giới cảm giác được 
mà ông đã giả định, và đặc biệt là sự hài hòa giữa con người với tự 
nhiên'). Muốn loại trừ sự vướng mắc đó, ông buộc phải cầu cứu đến 
cách nhìn hai mặt, một cách nhìn đứng giữa cách nhìn phàm tục tức 
là chỉ nhìn thấy "cái gì mắt nhìn thấy được" và cách nhìn cao hơn, 


DN.B. Sai lầm của Phoi-ơ-bắc không phải là ở chỗ ông ta bắt cái bề ngoài cảm giác 
được ở ngay trước mắt phải phụ thuộc vào hiện thực cảm giác được, tức là hiện thực 
mà ta có thể xác định được qua việc nghiên cứu một cách chính xác hơn những sự 
thật cảm giác được, mà sai lầm của ông ta là ở chỗ cuối cùng ông ta không thể nắm 
được tính cảm giác được nếu không xem xét nó bằng "cặp mắt" - nghĩa là qua cặp 
kính - của nhà triết học. 


!” Bản thảo tới đây thì bị thiếu. 


62 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


cách nhìn triết học, tức là nhìn thấy được "bản chất thực sự" của sự 
vật. Ông không thấy rằng thế giới cảm giác được bao quanh ông 
không phải là một sự vật đã tồn tại trực tiếp từ ngàn xưa và luôn 
luôn giống bản thân nó, mà lại là sản phẩm của công nghiệp và 
của trạng thái xã hội, và hơn nữa với cái nghĩa là đó là một sản 
phẩm lịch sử, một kết quả hoạt động của cả một loạt thế hệ sau 
đứng lên vai thế hệ trước, tiếp tục phát triển công nghiệp, và 
phương thức giao tiếp của mình và cải biến chế độ xã hội của mình 
tùy theo sự biến đổi của những nhu cầu của mình. Ngay bản thân 
những đối tượng của cái "sự xác thực cảm giác được" đơn giản 
nhất, Phoi-ơ-bắc cũng chỉ có được nhờ sự phát triển xã hội, nhờ 
công nghiệp và những sự trao đổi thương nghiệp. Người ta biết rằng 
cây anh đào, cũng như hầu hết những cây ăn quả khác, được du nhập 
trồng ở vĩ tuyến chúng ta cũng là nhờ /#zơng nghiệp đem vào cách 
đây chỉ chừng vài thế kỷ, và như thế là chỉ zø»ở vào hành động đó 
của một xã hội nhất định vào một thời kỳ nhất định mà Phoi-ơ-bắc 
có được "sự xác thực cảm giác được" về cây anh đào. 

Vả lại, trong quan niệm đó, quan niệm xem xét những sự vật 
đúng y như chúng ta đang tồn tại trong thực tế và đang diễn ra 
trong thực tế thì bất cứ vấn đề triết học sâu sắc nào cũng chỉ đơn 
giản biến thành một sự kiện kinh nghiệm thôi; điều này, sau đây 
chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Chẳng hạn, vấn đề quan trọng - vấn đề 
quan hệ của con người với tự nhiên (hoặc thậm chí nói như 
Bru-nô (tr.110)'°, "những mâu thuẫn trong tự nhiên và trong lịch 
sử", làm như thể đó là hai "sự vật" tách rời nhau, làm như thê 
con người không bao giờ đứng trước một tự nhiên có tính chất 
lịch sử và một lịch sử có tính chất tự nhiên), một vẫn đề đã sản 
sinh ra tất cả những "tác phẩm vô cùng vĩ đại" nói về "thực thể" 
và "tự ý thức", - tự nó sẽ không còn là vẫn đề nữa, nếu hiểu rằng 
"sự thống nhất của con người với tự nhiên", sự thống nhất nỗi 
tiếng ấy, đã luôn luôn tồn tại trong công nghiệp và đã tồn tại 


I. PHOI-Ơ-BẮC 63 


dưới những hình thức khác nhau trong mỗi thời kỳ tùy theo sự phát 
triển nhiều hay ít của công nghiệp cũng y như "cuộc đấu tranh" của 
con người với tự nhiên dẫn tới chỗ những lực lượng sản xuất của 
con người được phát triển trên một cơ sở thích hợp. Về phía chúng, 
công nghiệp và thương nghiệp, sản xuất và trao đổi những tư liệu 
sinh hoạt cần thiết quyết định sự phân bó, cơ cấu của các giai cấp 
xã hội khác nhau, để rồi đến lượt chúng, lại bị quyết định, trong 
phương thức hoạt động của chúng, bởi sự phân bố và cơ cấu ấy. Vì 
vậy cho nên ở Man-se-xtơ chăng hạn, là nơi mà mới cách đây một 
thế kỷ, chỉ có những cái xa quay sợi và những khung cửi dệt tay thì 
Phoi-ơ-bắc lại chỉ thấy rặt có công xưởng và máy móc mà thôi; hay 
là hiện nay ông chỉ thấy những đồng cỏ và bãi lầy ở nông thôn La 
Mã nơi mà, vào thời Ô-guy-xtơ, lại chỉ có rặt những vườn nho và 
biệt thự của những nhà tư bản La Mã. Phoi-ơ-bắc đặc biệt nói đến 
trực quan của khoa học tự nhiên, ông nhắc tới những điều bí mật 
mà chỉ có con mắt của nhà vật lý học và nhà hóa học mới nhìn 
thấy được; nhưng nếu không có công nghiệp và thương nghiệp thì 
khoa học tự nhiên sẽ ra sao? Thậm chí cái khoa học tự nhiên gọi là 
"thuần túy" ấy thì chỉ nhờ thương nghiệp và công nghiệp, nhờ hoạt 
động vật chất của con người mới đạt được mục đích của nó và mới 
có được tư liệu. Hoạt động đó, lao động đó và sự sáng tạo vật chất 
không ngừng đó, sự sản xuất đó là cơ sở của toàn bộ thế giới cảm 
giác được, đúng y như thế giới hiện đang tồn tại, đến mức là nếu 
như nó bị ngưng lại dù chỉ một năm thì Phoi-ơ-bắc không những 
sẽ thấy những biến đổi lớn lao trong thế giới tự nhiên, mà toàn bộ 
thế giới loài người và năng lực quan sát của bản thân ông, thậm 
chí cả sự tồn tại của bản thân ông cũng chắng mấy chốc cũng sẽ 
không còn nữa. Dĩ nhiên là trong tình huống đó vị trí thứ nhất 
của giới tự nhiên bên ngoài vẫn cứ tổn tại và dĩ nhiên là tất cả 
những điều đó không thể áp dụng cho những con người nguyên 


64 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


thủy sinh ra bằng con đường generatio aequivoca'”; song sự phân 
biệt như vậy chỉ có ý nghĩa chừng nào con người được coi là một cái 
gì khác biệt với tự nhiên. Hơn nữa cái giới tự nhiên có trước lịch sử 
loài người ấy lại không phải là giới tự nhiên trong đó Phoi-ơ-bắc đang 
sống; ngày nay giới tự nhiên ấy không còn tồn tại ở đâu cả, có lẽ 
chỉ trừ ở mấy hòn đảo san hô mới hình thành ở Ô-xtơ-rây-li-a, như 
vậy nó cũng không tồn tại cả đối với Phoi-ơ-bắc. 

Đành rằng so với các nhà duy vật "thuần túy" thì Phoi-ơ-bắc có 
ưu điểm lớn là ông thấy rằng con người cũng là một "đối tượng 
của cảm giác"; nhưng hãy cứ gạt bỏ việc ông coi con người chỉ 
là "đối tượng của cảm giác" chứ không phải là "hoạt động cảm 
giác được", vì cả ở đây nữa ông vẫn còn bám vào lý luận và không 
xem xét con người trong mối quan hệ xã hội nhất định của họ, 
trong những điều kiện sinh hoạt hiện có của họ, những điều kiện 
làm cho họ trở thành những con người đúng như họ đang tôn tại 
trong thực tế thì Phoi-ơ-bắc cũng không bao giờ đi tới được những 
con người hành động đang tồn tại thực sự, mà ông vẫn cứ dừng lại 
ở một sự trừu tượng: "Con người" và chỉ đóng khung ở chỗ thừa 
nhận con người "hiện thực, cá thể, bằng xương, bằng thịt" trong 
tình cảm thôi, nghĩa là ông không biết đến những "quan hệ con 
người", "giữa người với người" nảo khác, ngoài tình yêu và tình 
bạn, hơn nữa lại là tình yêu và tình bạn được lý tưởng hóa. Ông 
không phê phán những điều kiện sinh hoạt hiện tại. Như vậy là 
Phoi-ơ-bắc không bao giờ hiểu được rằng thế giới cảm giác được 
là tổng số những hoạ¿ động sống và cảm giác được của những cá 
nhân họp thành thế giới ấy, vì vậy khi ông nhìn thấy chẳng hạn 
một đám người đói, còi cọc, kiệt quệ vì lao động và ho lao, chứ 
không phải những người khỏe mạnh thì ông buộc phải lân trốn 
vảo trong "quan niệm cao hơn” và trong "sự bù trừ trong loài”, 


!” - sinh ra một cách tự phát 


I. PHOI-Ơ-BẮC 65 


một sự "bù trừ" lý tưởng, nghĩa là ông lại rơi vào chủ nghĩa duy 
tâm đúng ở chỗ mà người duy vật cộng sản chủ nghĩa nhìn thây cả 
sự tất yếu lẫn điều kiện của một sự cải tạo cả nền công nghiệp lẫn 
cơ câu xã hội. 

Khi Phoi-ơ-bắc là nhà duy vật thì ông không bao giờ đề cập đến 
lịch sử; còn khi ông xem xét đến lịch sử thì ông không phải là nhà 
duy vật. Ở Phoi-ơ-bắc, lịch sử và chủ nghĩa duy vật hoàn toàn tách 
rời nhau, điều này đã được nói rõ ở trên'”. 

Lịch sử chẳng qua chỉ là sự nối tiếp của những hề hệ riêng rẽ 
trong đó mỗi thế hệ đều khai thác những vật liệu, những tư bản, 
những lực lượng sản xuất do tất cả những thế hệ trước để lại; do 
đó, mỗi thế hệ một mặt tiếp tục cái hoạt động được truyền lại, trong 
những hoàn cảnh đã hoàn toản thay đôi, và mặt khác, lại biến đổi 
những hoàn cảnh cũ bằng một hoạt động hoàn toàn thay đổi; những 
sự kiện đó, người ta đã xuyên tạc chúng bằng tư biện khiến cho 
dường như lịch sử sau là mục đích của lịch sử trước; dường như 
chẳng hạn mục đích cơ bản của sự phát hiện ra châu Mỹ là giúp 
cho Cách mạng Pháp bùng nổ. Qua đó, lịch sử có những mục đích 
riêng của nó và biến thành một "nhân vật bên cạnh những nhân 
vật khác" (ví dụ như: "Tự ý thức", "Phê phán", "Kẻ duy nhất", 
v.v.); còn cái mà người ta chỉ bằng những danh từ "sứ mệnh", "mục 
đích", "mầm mống", "tư tưởng" của lịch sử trước, chẳng qua chỉ là 
sự trừu tượng rút ra từ lịch sử sau, sự trừu tượng rút ra từ ảnh hưởng 
tích cực của lịch sử trước đối với lịch sử tiếp theo. 


Những lĩnh vực riêng biệt tác động lẫn nhau càng mở rộng ra 


!” Tiếp theo là đoạn bị gạch bỏ trong bản thảo: "Nếu ở đây chúng ta tuy vậy vẫn xem 
xét lịch sử một cách kỹ càng hơn thì đó chỉ là vì khi những người Đức nghe nói đến 
những từ "lịch sử" và "có tính lịch sử" thì họ có thói quen là hình dung ra bất cứ điều gì, 
nhưng không phải là hiện thực; một ví dụ rực rỡ về điều đó là thánh Bru-nô "con người có 
tài nói năng ngọt xót"". 


66 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


trong quá trình phát triển đó, sự biệt lập ban đầu giữa các dân tộc 
riêng biệt càng bị phá hủy bởi phương thức sản xuất đã được cải 
tiến, bởi sự giao tiếp và bởi sự phân công lao động do đó mà hình 
thành ra một cách tự nhiên giữa các dân tộc khác nhau thì lịch sử 
càng biến thành lịch sử thế giới; thành thử nếu, chăng hạn, người 
ta sáng chế ra ở Anh một chiếc máy cướp mất cơm ăn của vô số 
người lao động ở Ấn Độ và Trung Quốc và đảo lộn toàn bộ hình 
thức tồn tại của những quốc gia này thì sáng chế đó sẽ trở thành 
một sự kiện của lịch sử thế giới; cũng như vậy, đường và cả-phê 
hồi giữa thế kỷ XIX đã trở thành quan trọng đối với lịch sử thế 
giới, vì sự khan hiếm những sản phẩm ấy, do việc Na-pô-lê-ông 
phong tỏa lục địa gây ra, đã thúc đẩy người Đức nổi dậy chống lại 
Na-pô-lê-ông, và như vậy là đã trở thành cơ quan thực sự của những 
cuộc chiến tranh giải phóng vẻ vang năm 1813. Từ đó ta thấy rằng sự 
biến đổi lịch sử thành lịch sử toàn thế giới không phải là hành vi trừu 
tượng nào đó của "tự ý thức", của tỉnh thần thế giới hay của một con 
ma siêu hình nào đó, mà là một hành động hoàn toàn vật chất, có thê 
kiểm nghiệm bằng kinh nghiệm, một hành động mà mỗi cá nhân - 
đúng như cá nhân đó đang tồn tại trong đời sống thực tế, đang ăn, 
uống và mặc quần áo, - đều là một bằng chứng. 

Trong mọi thời đại, những tư tưởng của giai cấp thống trị là 
những tư tưởng thống trị. Điều đó có nghĩa là giai cấp nào là 
lực lượng vá¿ chất: thông trị trong xã hội thì cũng là lực lượng 
tỉnh thần thông trị trong xã hội. Giai cấp nào chỉ phối những tư 
liệu sản xuất vật chất thì cũng chi phối luôn cả những tư liệu 
sản xuất tỉnh thần, thành thử nói chung tư tưởng của những 
người không có tư liệu sản xuất tỉnh thần cũng đồng thời bị giai 
cấp thống trị đó chỉ phối. Những tư tưởng thống trị không phải 
là cái gì khác mà chỉ là sự biểu hiện tinh thần của những quan 
hệ vật chất thống trị, chúng là những quan hệ vật chất thống trị được 


I. PHOI-Ơ-BẮC 67 


biểu hiện dưới hình thức tư tưởng; do đó, là sự biểu hiện của chính 
ngay những quan hệ làm cho một giai cấp trở thành giai cấp thống 
trị; do đó, đó là những tư tưởng của sự thống trị của giai cấp ấy. 
Ngoài những cái khác ra, những cá nhân hợp thành giai cấp thống 
trị cũng còn có một ý thức và do đó, họ tư duy; chừng nào họ thống 
trị với tư cách là giai cấp và quyết định quy mô và phạm vi của một 
thời đại lịch sử thì dĩ nhiên là họ thống trị về mọi mặt, cho nên 
ngoài ra, họ cũng thống trị với tư cách là những người đang tư 
duy, là những người sản xuất ra tư tưởng, điều tiết sự sản xuất và 
sự phân phối những tư tưởng của thời đại họ; bởi vậy, những tư 
tưởng của họ là những tư tưởng thống trị của thời đại. Thí dụ, vào 
một thời kỳ và ở một nước mà thế lực của vua chúa, giai cấp quý 
tộc và giai cấp tư sản tranh nhau quyền thống trị, mà do quyền 
thống trị bị phân chia thì học thuyết phân quyên tỏ ra là tư tưởng 
thống trị, nó được người ta coi là "quy luật vĩnh cửu". 


Sự phân công lao động mà trên đây (tr.[30-31I]) chúng ta đã 
coi là một trong những lực lượng chủ chốt của lịch sử trước đây, 
giờ đây lại cũng biểu hiện ra trong giai cấp thống trị dưới hình thức 
sự phân công giữa lao động tinh thần và lao động vật chất, thành 
thử trong giai cấp ấy, một bộ phận là những nhà tư tưởng của giai 
cấp ấy (đó là những nhà tư tưởng tích cực, có năng lực khái quát 
của giai cấp ấy, những nhà tư tưởng lấy việc chế tạo những ảo 
tưởng của giai cấp ấy về bản thân mình, làm nguồn sống chủ 
yêu) trong khi những người khác có thái độ thụ động hơn đối 
với những tư tưởng và ảo tưởng ấy và sẵn sàng tiếp thu chúng, 
vì trong thực tế, họ là những thành viên tích cực của giai cấp ấy 
và có ít thời giờ hơn để tạo ra những ảo tưởng và tư tưởng về 
bản thân mình. Bên trong giai cấp ấy, sự phân chia như vậy 
thậm chí có thể phát triển thành một sự đối lập và đối địch nào 
đó giữa hai bộ phận. Nhưng một khi có một cuộc xung đột thực 
tiễn khiến cho bản thân giai cấp bị đe dọa thì sự đối địch đó tự 


68 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


tiêu tan, thế là cũng tiêu tan cái bề ngoài dường như những tư 
tưởng thống trị không phải là những tư tưởng của giai cấp thống 
trị và đường như chúng có một quyền lực khác với quyền lực của 
giai cấp đó. Sự tồn tại của những tư tưởng cách mạng trong một 
thời đại nhất định đã giả định là phải có sự tồn tại của một giai 
cấp cách mạng và trên đây, chúng ta đã nói tất cả những điều cần 
nói về những tiền đề của sự tồn tại của giai cấp cách mạng ấy rồi 
(tr.[32-3 5 ]). 


Nhưng nếu trong khi xem xét tiễn trình của lịch sử, người ta 
tách những tư tưởng của giai cấp thống trị khỏi bản thân của giai 
cấp thống trị ấy và làm cho chúng có một sự tồn tại độc lập; nếu 
người ta cứ khăng khăng cho rằng những tư tưởng này khác đã 
thống trị trong một thời đại nào đó mà không lưu ý đến cả những 
điều kiện sản xuất lẫn người sản xuất ra những tư tưởng ấy, tức 
là hoàn toàn không tính đến những cá nhân và hoàn cảnh thế giới 
làm cơ sở cho những ý niệm ấy, thì người ta có thể nói chăng 
hạn rằng trong thời kỳ thống trị của giai cấp quý tộc, những khái 
niệm danh dự, trung thành, v.v., thống trị, còn trong thời kỳ 
thống trị của giai cấp tư sản, những khái niệm tự do, bình đẳng, 
v.v., thông trị. Nói chung, giai cấp thống trị tự mình tạo ra cho 
mình những ảo tưởng tương tự. Quan niệm ấy về lịch sử, - là 
quan niệm chung của tất cả các nhà sử học, đặc biệt là từ thế kỷ 
XVIII, - tất sẽ vấp phải hiện tượng này là những tư tưởng thống 
trị ngày cảng trở nên trừu tượng thêm, nghĩa là ngày cảng mang 
hình thức phổ biến. Thật ra, mỗi giai cấp mới thay thế cho giai 
cấp thống trị trước mình, muốn thực hiện được mục đích của 
mình, đều nhất thiết phải biểu hiện lợi ích của bản thân mình 
thành lợi ích chung của mọi thành viên trong xã hội hay nói một 
cách trừu tượng: phải gắn cho những tư tưởng của bản thân mình 
một hình thức phổ biến, phải biểu hiện những tư tưởng đó thành 
những tư tưởng duy nhất hợp lý, duy nhất có giá trị phổ biến. 
Chỉ vì nó đứng đối lập với một giai cấp khác, nên giai cấp làm 


I. PHOI-Ơ-BẮC 69 


cách mạng đã không xuất hiện ngay từ đầu với tư cách là một giai 
cấp mà với tư cách là một đại biểu cho toàn bộ xã hội; nó xuất 
hiện với tư cách là toàn bộ cái khối đông đảo của xã hội đương 
đầu với một giai cấp thống trị duy nhất”. Sở dĩ có thể làm như 
vậy là vì lúc ban đầu, lợi ích của nó còn thực sự gắn liền với lợi 
ích chung của các giai cấp không thống trị khác, vì dưới sức ép 
của những quan hệ tồn tại trước đó, lợi ích ấy còn chưa thể phát 
triển thành lợi ích riêng biệt của một giai cấp riêng biệt. Vì vậy, 
thắng lợi của giai cấp ấy cũng có lợi cho nhiều cá nhân trong những 
giai cấp khác không đạt được địa vị thống trị, song chỉ có lợi trong 
chừng mực thắng lợi ấy khiến cho các cá nhân này có khả năng 
vươn lên hàng giai cấp thống trị. Khi giai cấp tư sản Pháp lật đỗ sự 
thống trị của giai cấp quý tộc thì do đó, nó đã khiến cho nhiều 
người vô sản có khả năng vươn lên trên giai cấp vô sản, nhưng chỉ 
trong chừng mực bản thân họ trở thành tư sản. Như vậy, mỗi giai 
cấp mới đều chỉ xây dựng sự thống trị của mình trên một cơ sở 
rộng hơn cơ sở của giai cấp đã thống trị trước nó; nhưng ngược lại 
sau đó thì sự đối lập của giai cấp không thống trị với giai cấp giờ 
đây đã nắm được quyên thống trị lại càng phát triển sâu sắc và gay 
gắt hơn, Hai sự việc đó dẫn tới chỗ là cuộc đấu tranh mà giai cấp 
không thống trị phải tiến hành chống lại giai cấp thống trị mới, đến 
lượt nó, lại nhằm mục đích phủ định chế độ xã hội trước đó một 
cách kiên quyết hơn và triệt để hơn tất cả các giai cấp đã giành 
được quyên thống trị trước kia. 


Toàn bộ cái bê ngoài đó, cái bê ngoài tựa hô như sự thông trị 


'” Mác ghi ở ngoài lề: "(Tính phô biến phù hợp với: 1) giai cấp contra2* đắng 
cấp, 2) cạnh tranh, giao dịch quốc tế, v.v., 3) số lượng lớn của giai cấp thống trị, 
4) ảo tưởng về lợi ích chung. Lúc đầu ảo tưởng này là đúng, 5) sự tự dối mình 
của những nhà tư tưởng và sự phân công lao động)”. 


2* - chống lại 


70 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


của một giai cấp nhất định chỉ là sự thống trị của những tư tưởng 
nhất định, tất sẽ tự tiêu tan, một khi sự thống trị của bất cứ giai cấp 
nảo không còn là hình thức của chế độ xã hội nữa, nghĩa là một khi 
không còn cần phải biểu hiện lợi ích riêng thành lợi ích chung, 
hoặc biểu hiện "cái phổ biến" thành cái thống trị nữa. 

Một khi đã tách những tư tưởng thống trị khỏi những cá nhân 
đang thống trị và trước hết khỏi những quan hệ sinh ra từ một giai 
đoạn nhất định của một phương thức sản xuất, và do đó đi đến kết 
luận là những tư tưởng luôn luôn thống trị trong lịch sử, thì người 

z7 rz rz ý 
niệm", tư tưởng, v.v., coi đó là yêu tô thông trị trong lịch sử, và 


„† 


ta rất dễ từ những tư tưởng khác nhau đó, trừu tượng ra 


bằng cách đó hiểu tất cả những ý niệm và khái niệm riêng rẽ ấy là 
những "sự tự quy định" của cái khái niệm đang phát triển trong lịch 
sử. Trong trường hợp như vậy thì hoàn toàn tự nhiên là người ta có 
thể rút từ khái niệm con người, từ con người trong tưởng tượng, từ 
bản chất con người, từ "Con người" ra tất cả những quan hệ giữa 
người với người. Triết học tư biện đã làm như thế. Chính Hê-ghen, 
trong phần cuối của cuốn "Triết học lịch sử"!', đã thú nhận rằng 
ông "xem xét sự vận động đi lên chỉ riêng của khái niệm mà thôt" 
và trong lịch sử, ông đã trình bày "hẩn luận chân chính" (tr.446). 
Thế là bây giờ, người ta lại có thể lại quay trở về với những người 
sản xuất ra "khái niệm", với những nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà 
triết học, để đi đến kết luận rằng những nhà triết học, nhà tư tưởng 
với tư cách như vậy, xưa nay vẫn thống trị trong lịch sử, - nghĩa là 
đi đến kết luận mà Hê-ghen đã phát biểu như chúng ta đã thấy. 
Thật ra toàn bộ trò ảo thuật nhằm chứng minh sự thống trị tối cao 
của tỉnh thần trong lịch sử (mà Stiếc-nơ gọi là hệ thống cấp bậc) 
quy lại là ba nỗ lực sau đây: 

Số 1. Phải tách những tư tưởng của những cá nhân thống trị - 
hơn nữa, lại là những cá nhân thống trị do những nguyên nhân 
kinh nghiệm, trong những điều kiện kinh nghiệm và với tư cách 


I. PHOI-Ơ-BẮC 71 


là những cá nhân vật chất, - ra khỏi bản thân những cá nhân thống 
trị đó, và do đó phải thừa nhận sự thống trị của tư tưởng hoặc ảo 
tưởng trong lịch sử. 


Số 2. Phải đem lại một trật tự cho sự thống trỊ ây của những tư 
tưởng, phải chứng minh rằng có một mối liên hệ thần bí nào đó 
giữa những tư tưởng thống trị kế tiếp nhau. Người ta có thể đạt 
được điều đó bằng cách xem những tư tưởng thống trị là những 
"sự tự quy định của khái niệm" (có thể làm như thế, vì những tư 
tưởng ây thật sự có liên hệ với nhau bởi cơ sở kinh nghiệm của 
chúng; hơn nữa vì nếu xem chúng là những tư tưởng /huần túy thì 
chúng trở thành những sự tự khác biệt, những khác biệt do tư duy 
sản sinh ra). 


Số 3. Để vứt bỏ mặt thần bí của "khái niệm tự quy định" đó, 
người ta nhân cách hóa nó thành "Tự ý thức" - hoặc để tỏ ra mình 
là người duy vật thực sự, người ta biến nó thành một loạt nhân vật 
đại biêu cho "khái niệm" trong lịch sử, tức là thành "những nhà tư 
duy", những "nhà triết học", nhà tư tưởng, mà bây giờ người ta coi 
là những người làm ra lịch sử, là "hội đồng những người bảo vệ", là 
những người thống trị”. Bằng cách đó, người ta đã loại trừ mọi 
yếu tố duy vật chủ nghĩa khỏi lịch sử, và thế là người ta có thể 
yên trí thả lỏng cương cho con ngựa tư biện của mình. 


Trong đời sống thường ngày, bất cứ anh shopkeeper”” nào cũng 
đều biết phân biệt rành rọt cái mặt giả của một người nào đó với cái 
mặt thật của người đó; trong lúc đó khoa viết sử của chúng ta lại 
chưa đạt được sự hiểu biết tầm thường ấy. Nó tin ngay vào lời nói 
của mỗi thời đại tự nói về mình và tự tưởng tượng về mình. 


!” Mác ghi ở ngoài lề: "Con người với tính cách là con người = "tỉnh thần 


”11 


đang tư duy của con người"". 


* kà .A 
? - chủ hiệu 


72 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


Phương pháp lịch sử đó đã thống trị ở nước Đức và nhất là cái 
nguyên nhân tại sao nó lại thống trị chủ yếu ở nước Đức, phải được 
giải thích xuất phát từ mối liên hệ của nó với ảo tưởng của các nhà 
tư tưởng nói chung, - chẳng hạn như với ảo tưởng của các nhà luật 
học, các nhà chính trị (kể cả những nhà hoạt động nhà nước thực 
tiễn), - xuất phát từ những mơ tưởng giáo điều và những điều 
xuyên tạc của những người đó. Tình hình đời sống thực tế của họ, 
nghề nghiệp của họ và sự phân công lao động hiện tồn giải thích 
phương pháp đó một cách rất đơn giản. 


[B. CƠ SỞ THỰC TẺ CỦA HỆ TƯ TƯỞNG] 


[1.] Sự giao tiêp và sức sản xuât 


: Sự phân công lớn nhất giữa lao động vật chất và lao động tĩnh 
thân là sự tách rời giữa thành thị với nông thôn. Sự đôi lập giữa 
thành thị và nông thôn xuât hiện cùng với bước quá độ từ thời đại 
dã man lên thời đại văn minh, từ chê độ bộ lạc lên nhà nước, từ 
tính địa phương lên dân tộc và cứ tồn tại mãi suốt toàn bộ lịch sử 
văn minh cho đên ngày nay (Đông minh chông những đạo luật về 
ngũ cốc `). 

Cùng với thành thị đã xuất hiện những sự cần thiết phải có sự 
cai trỊ, cảnh sát, thuế khóa, v.v., tóm lại là cần phải có cơ quan 
công cộng, do đó phải có chính trị nói chung. Ở đây, lần đầu tiên 
xuất hiện sự phân chia dân cư thành hai giai cấp lớn, một sự 
phân chia trực tiếp dựa trên sự phân chia lao động và trên công 
cụ sản xuất. Thành thị đã là sự tập trung dân cư, công cụ sản 
xuất, tư bản, hưởng thụ, nhu cầu, còn nông thôn lại cho thấy 
điều hoàn toàn ngược lại, sự biệt lập và phân tán. Sự đối lập 
giữa thành thị và nông thôn chỉ có thể tồn tại trong khuôn khổ 
của sở hữu tư nhân. Nó biểu hiện rõ nét nhất sự phụ thuộc của cá 
nhân vào sự phân công lao động, vào một hoạt động nhất định 


I. PHOI-Ơ-BẮC 73 


bắt buộc đối với cá nhân, sự lệ thuộc ấy biến người này thành một 
con vật ở thành thị và người kia thành một con vật ở nông thôn, cả 
hai người đều ngu dốt như nhau và hằng ngày lại tái sản sinh ra sự 
đối lập giữa lợi ích của cả hai phía. Ở đây, lao động lại vẫn là cái 
chủ yêu nhất, là một lực lượng đê lên các cá nhân; và chừng nào 
lực lượng ẫy còn tồn tại thì chừng ẫy vẫn còn sở hữu tư nhân. Xóa 
bỏ sự đối lập giữa thành thị và nông thôn là một trong những điều 
kiện đầu tiên của đời sống cộng đồng, và điều kiện ấy, đến lượt 
nó, lại phụ thuộc vào một số lớn tiền đề vật chất mà chỉ có ý chí 
không thôi thì không thể thực hiện được - điều mà ai cũng nhìn 
thấy ngay được. (Những điều kiện ấy còn cần được nghiên cứu kỹ 
lưỡng thêm nữa). Người ta cũng có thể coi sự tách rời giữa thành 
thị với nông thôn là sự tách rời giữa tư bản với sở hữu ruộng đất, 
là bước đầu của sự tổn tại độc lập và của sự phát triển độc lập của 
tư bản đối với sở hữu ruộng đất, là bước đầu của một sở hữu chỉ 
dựa trên lao động và trao đôi mà thôi. 

Trong những thành thị thời trung cổ tức là những thành thị 
không phải đã có sẵn từ thời lịch sử trước mà mới được lập nên 
bởi những nông nô đã được tự do thì sở hữu duy nhất của mỗi cá 
nhân là lao động riêng biệt của cá nhân đó, nếu không kể số vốn 
nho nhỏ, hầu như chỉ gồm có những công cụ thủ công tối cần 
thiết mà anh ta đem theo. Sự cạnh tranh của những nông nô 
không ngừng chạy trốn vào thành thị, chiến tranh liên miên của 
nông thôn chống lại thành thị và do đó sự cần thiết phải có một 
lực lượng quân sự có tổ chức của thành thị; mối liên hệ hình 
thành từ việc chiếm hữu chung về một việc làm chuyên môn nhất 
định; sự cần thiết có những nhà sở chung để bán hàng hóa của 
mình, - trong thời kỳ đó người thợ thủ công đồng thời cũng là 
người buôn bán, - và gắn liền với việc ấy là việc không cho phép 
những người ngoài được vào những nhà sở đó, sự đối lập về lợi ích 
giữa những nghề thủ công khác nhau; sự cần thiết phải bảo vệ nghề 


74 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


nghiệp mà người ta phải tốn nhiều công sức mới học được, và tổ chức 
phong kiến của cả nước - đó là những nguyên nhân làm 
cho những người lao động trong mỗi nghề thủ công riêng rẽ họp 
thành phường hội. Ở đây, chúng ta không cần nghiên cứu tỉ mỉ 
những sự biến đổi rất nhiều của tổ chức phường hội trong quá trình 
phát triển lịch sử về sau. Suốt thời kỳ trung cổ, nông nô không 
ngừng bỏ chạy vào thành thị. Những nông nô bị chúa đất truy nã ở 
nông thôn, kéo vào thành thị từng người một, ở đây đã có sẵn một 
cộng đồng có tô chức mà họ bất lực không chống lại được, và buộc 
phải nhận ở trong đó một vị trí do nhu cầu của người ta về lao động 
của họ cũng như do lợi ích của những người cạnh tranh với họ, 
những người cạnh tranh có tổ chức, ở thành thị, quyết định. Những 
người lao động ấy, đến thành thị một cách lẻ tẻ, không bao giờ có 
thê họp thành một lực lượng được, vì nếu như lao động của họ là 
lao động phường hội và cần phải học tập thì các thợ cả của phường 
hội bắt họ phải tuân theo luật lệ của mình và tô chức họ tùy theo lợi 
ích của mình, hoặc nếu như lao động của họ không cần phải học tập 
và vì vậy không phải là lao động phường hội mà là lao động công 
nhật thì họ không thê tự tổ chức lại được và mãi mãi vẫn là tầng lớp 
bình dân, không có tô chức. Nhu cầu của thành thị về lao động 
công nhật đã tạo ra tầng lớp bình dân. 

Những thành thị đó là những "hiệp hội" thực sự, chúng được 
sản sinh ra từ nhu cầu trực tiếp, từ sự quan tâm bảo vệ sở hữu và 
tăng thêm những tư liệu sản xuất và những phương tiện tự vệ của 
các thành viên riêng rẽ. Tầng lớp bình dân của những thành thị 
đó, gồm những cá nhân không quen biết nhau, đến thành thị lẻ tẻ 
từng người, nên trở thành không có tô chức trước một lực lượng 
có tổ chức, được trang bị để tiến hành chiến tranh và theo dõi họ 
một cách đố ky, nên tầng lớp ấy không có quyền lực gì cả. Thợ 
bạn và thợ học việc được tổ chức trong mỗi nghề sao cho phù 
hợp nhất với lợi ích của thợ cả; mối quan hệ gia trưởng giữa họ 


I. PHOI-Ơ-BẮC 75 


và thợ cả tạo ra cho thợ cả một thế lực gấp đôi. Một là thợ cả 
có một ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ đời sống của thợ bạn; hai 
là công việc của những thợ bạn làm việc cho cùng một thợ cả là 
một mối dây thực sự gắn bó họ với nhau chống lại những thợ bạn 
của các thợ cả khác và làm cho họ tách biệt với những thợ bạn này; 
cuối cùng thợ bạn đã gắn bó với chế độ hiện có vì cái lợi đơn giản 
là muốn chính mình trở thành thợ cả. Vì vậy, nếu như đám bình dân 
đôi khi đã nổi loạn chống lại toàn bộ chế độ thành thị, - những cuộc 
nôi loạn nảy không đạt được kết quả vì họ bất lực, - thì những 
người thợ bạn lại không vượt quá những xung đột vụn vặt trong nội 
bộ những phường hội riêng rẽ, những xung đột gắn liền với bản 
thân sự tồn tại của chế độ phường hội. Những cuộc khởi nghĩa lớn 
trong thời kỳ trung cô đều phát sinh từ nông thôn, nhưng cũng đều 
bị thất bại vì sự phân tán và tình trạng hết sức lạc hậu của nông 
dân, do sự phân tán ở đó gây ra. 


Ở thành thị, sự phân công lao động giữa các phường hội riêng 
biệt được tiến hành [hoàn toàn có tính chất nguyên thủy] nhưng 
hoàn toàn không được xác lập giữa những người lao động riêng rẽ, 
ở bên trong các phường hội. Mỗi người lao động phải biết làm cả 
một loạt công việc, phải có khả năng làm được mọi việc có thể làm 
được bằng công cụ của mình; sự trao đổi hạn chế, sự liên 
hệ còn ít giữa các thành thị với nhau, tình trạng dân cư thưa thớt 
và những nhu cầu ít ỏi không tạo điều kiện thuận lợi cho một sự 
phân công lao động phát triển hơn, và vì vậy người nào muốn trở 
thành thợ cả thì phải nắm vững toàn bộ nghề của mình. Vì thế, 
những người thủ công thời trung cổ lại còn quan tâm đến công 
việc chuyên môn của mình, đến việc làm thành thạo trong công 
việc, một sự thành thạo có thể vươn lên đến một năng khiếu nghệ 
thuật hạn chế nào đó. Nhưng cũng vì thế mà mỗi người thủ công 
thời trung cổ để toàn tâm toàn ý vào công việc của mình, anh 
ta tỏ ra gắn bó tận tụy như nô lệ đối với công việc của anh ta và 


76 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


bị phụ thuộc vào nó nhiều hơn người công nhân hiện đại là người 
thờ ơ với công việc của mình. 

Tư bản ở những thành thị đó là tư bản tự nhiên, gồm. có nhà cửa, 
công, cụ thủ công và khách hàng tự nhiên từ trước truyền lại; và tư 
bản ấy buộc phải truyền từ đời cha cho đời con vì sự giao tiếp còn 
chưa phát triển và lưu thông còn thiếu khiến cho tư bản đó không 
có khả năng thực hiện được. Khác với tư bản hiện đại, tư bản này 
không thê trị giá bằng tiền - trong trường hợp trị giá bằng tiền 
thì tư bản ấy là vật gì cũng không quan trọng, - mà trực tiếp gắn 
liền với lao động hoàn toàn xác định của người sở hữu nó, hoàn 
toàn không tách rời lao động đó, và do đó, nó là một tư bản gắn liền 
vào một đẳng cấp. 


Sự mở rộng của phân công lao động tiếp theo đó là sự tách rời 
giữa sản xuất với thương nghiệp, là sự hình thành ra một giai cấp 
riêng biệt những thương nhân, một sự tách rời đã có sẵn trong các 
thành thị cổ (với những người Do Thái trong số những người khác) 
và xuất hiện rất nhanh trong các thành thị mới thành lập. Điều đó 
tạo ra khả năng có quan hệ thương nghiệp vượt ra ngoải phạm vi 
của khu vực gần gũi nhất, một khả năng mà sự thực hiện là tùy 
thuộc vào những phương tiện giao thông hiện có, vào tình trạng an 
ninh công cộng trên đường đi do những quan hệ chính trị quyết định 
(người ta biết rằng trong suốt thời kỳ trung cổ, thương nhân đều đi 
thành đoàn có vũ trang) và còn phụ thuộc vào sự phát triển nhiều hay 
ít của những nhu cầu của địa phương mà sự giao tiếp có thể với tới 
được, sự phát triển nhiều hay ít này của các nhu cầu là do trình độ 
văn hóa tương ứng quyết định. 


Cùng với sự tập trung các quan hệ thương mại vảo tay một 
giai cấp riêng biệt, cùng với việc thương nghiệp được mở rộng, 
nhờ có thương nhân, ra ngoài phạm vi những khu vực gần gũi 
nhất của thành thị, lập tức xuất hiện tác động qua lại giữa sản 
xuất và thương nghiệp. Các thành thị quan hệ với nhau, những 
công cụ lao động mới đã được đưa từ thành thị này đến thành thị 
khác, và sự phân công giữa sản xuất và thương nghiệp chẳng bao 


I. PHOI-Ơ-BẮC tới 


lâu tạo ra một sự phân công sản xuất mới giữa những thành thị khác 
nhau; chẳng bao lâu mỗi thành thị kinh doanh một ngành công 
nghiệp chiếm ưu thế nào đó. Tính hạn chế lúc ban đầu tức là tính 
địa phương, dần dẫn tiêu tan. 


Trong thời trung cô, trong mỗi thành thị, những thị dân buộc 
phải liên hợp lại với nhau để tự bảo vệ chống lại bọn quý tộc nông 
thôn; sự mở rộng của thương nghiệp và sự xây dựng những đường 
giao thông làm cho mỗi thành thị riêng lẻ có khả năng biết đến 
những thành thị khác đã đấu tranh chống cũng kẻ địch ấy để bảo 
vệ cũng những lợi ích ấy. Giai cấp tư sản chỉ nảy sinh ra rất chậm 
chạp từ cái số đông đảo những khối thị dân địa phương của các 
thành thị khác nhau. Sự đối lập với những quan hệ hiện có và cả 
với phương thức lao động do sự đối lập ấy quy định, đã biến 
những điều kiện sinh hoạt của mỗi người thị dân nói riêng, thành 
những điều kiện sinh hoạt chung cho tất cả mọi người thị dân, và 
độc lập đối với mỗi người thị dân nói riêng. Những thị dân đã tạo 
ra những điều kiện ấy trong chừng mực họ thoát khỏi những mối 
liên hệ phong kiến và được những điều kiện ấy tạo ra, trong chừng 
mực bản thân họ được quy định bởi sự đối lập của họ với chế độ 
phong kiến đã tồn tại. Cùng với sự xuất hiện mối liên hệ giữa các 
thành thị riêng lẻ, những điều kiện chung đối với họ ấy phát triển 
thành những điều kiện giai cấp. Những điều kiện như nhau, sự đối 
lập như nhau, những lợi ích như nhau, nói chung và toàn bộ, phải 
tạo ra ở khắp mọi nơi những tập quán như nhau. Bản thân giai 
cấp tư sản chỉ đần dần phát triển lên cùng với những điều kiện 
riêng của giai cấp ấy; đến lượt nó, nó lại phân chia ra thành 
những bộ phận khác nhau tùy theo sự phân công lao động, và 
cuối cùng nó thu hút tất cả những giai cấp có của đã tồn tại từ trước '”, 


!” Mác ghi ở ngoài lề: "Trước hết nó thu hút những ngành lao động trực 


thuộc nhà nước, rồi tất cả những nghề nghiệp + [ít nhiều] có tính chất tư tưởng". 


78 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


(đồng thời giai cấp tư sản biến số đông các giai cấp không có của đã 
tồn tại trước nó và một phần những giai cấp có của trước kia thành 
một giai cấp mới - giai cấp vô sản) trong chừng mực mà toàn bộ sở 
hữu hiện có được chuyên thành tư bản thương nghiệp hay công 
nghiệp. Những cá nhân riêng lẻ chỉ hình thành một giai cấp chừng 
nào họ phải tiến hành cuộc đấu tranh chung chống lại một giai cấp 
khác; còn thì họ lại đối địch với nhau trong cuộc cạnh tranh. Mặt 
khác, giai cấp đến lượt nó lại trở thành độc lập đối với những cá 
nhân, thành thử các cá nhân thấy những điều kiện sinh hoạt của 
mình đã được quy định sẵn, đã được giai cấp của họ quy định cho 
họ vị trí trong đời sống, đồng thời cả sự phát triển cá nhân của họ; 
họ lệ thuộc vào giai cấp của họ. Sự lệ thuộc của các cá nhân riêng 
lẻ vào sự phân công lao động cũng là một hiện tượng giống như thế 
và hiện tượng này chỉ có thể bị xóa bỏ nếu sở hữu tư nhân và bản 
thân lao động bị xóa bỏ'”. Sự lệ thuộc ây của cá nhân vào giai cấp 
đồng thời lại phát triển như thế nào thành sự lệ thuộc vào đủ mọi 
thứ quan niệm, v.v., điều đó chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra rồi. 


Những lực lượng sản xuất, nhất là những phát minh, đã đạt được 
ở một địa phương có mất đi hay không đối với sự phát triển sau 
này, điều đó chỉ phụ thuộc vào sự mở rộng của giao tiếp thôi. 
Chừng nào sự giao tiếp còn hạn chế trong phạm vi những địa 
phương lân cận trực tiếp thì người ta phải làm lại mỗi phát minh 
trong từng địa phương, và chỉ cần gặp những sự ngẫu nhiên thuần 
túy, như sự xâm nhập của các dân dã man hoặc ngay cả những 
cuộc chiến tranh thông thường, cũng đủ để cho một nước nào đó 
có những lực lượng sản xuất và những nhu cầu đã phát triển, buộc 
phải bắt đầu lại tất cả từ đầu. Trong buổi đầu của lịch sử, người ta 
phải hàng ngày làm lại từng phát minh một trong riêng từng 


!” Về ý nghĩa của những chữ "lao động bị xóa bỏ" (Aufhebung đer Arbeit), - 
xem tập này tr.93-101, 112, 283. 


I. PHOI-Ơ-BẮC 79 


địa phương một. Ví dụ của những người Phê-ni-xi'” chỉ rõ rằng 
những lực lượng sản xuất phát triển, ngay cả trong tình hình của 
một nền thương nghiệp tương đối rộng, cũng ít được bảo đảm khỏi 
bị hoàn toàn hủy hoại vì phần lớn những phát minh của họ đã bị 
mất đi trong một thời gian dài, do chỗ dân tộc họ bị loại khỏi hoạt 
động thương nghiệp và bị A-lếch-xan-đrơ chinh phục khiến cho 
dân tộc họ bị suy sụp. Ở thời trung cô, nền hội họa trên thủy tình 
chẳng hạn cũng có chung một số phận như vậy. Chỉ khi nào sự 
giao tiếp trở thành một sự giao tiếp thế giới có công nghiệp lớn 
làm cơ sở và chỉ khi nào mọi dân tộc đều bị lôi cuốn vào cuộc đấu 
tranh cạnh tranh thì việc bảo tồn những lực lượng sản xuất đã tạo 
ra mới được bảo đảm. 


Kết quả trực tiếp nhất của phân công lao động giữa các thành thị 
khác nhau là sự ra đời của công trường thủ công, tức là những 
ngành sản xuất đã vượt khỏi khuôn khổ chế độ phường hội. Tiền đề 
lịch sử của sự phổn vinh ban đầu của công trường thủ công - 
ở I-ta-li-a và sau đó ở Phlan-đrơ - là sự giao tiếp với các nước 
ngoài. Ở những nước khác, ví dụ như ở Anh và ở Pháp, thì công 
trường thủ công lúc đầu còn bó hẹp vào thị trường trong nước. 
Ngoài những tiền đề nói trên thì công trường thủ công muốn được 
xác lập, còn cần đến một sự tập trung đã lớn hơn của dân cư, - nhất 
là ở nông thôn, - và của tư bản đã bắt đầu được tích lũy trong tay 
một số ít người, một phần trong các phường hội, bất chấp những 
luật lệ của phường hội, một phần trong tay các thương nhân. 

Thứ lao động ngay từ đầu gắn liền với máy móc dù còn ở dưới 
hình thức hết sức thô sơ, đã nhanh chóng tỏ ra là thứ lao động có 
khả năng phát triển nhất. Nghề dệt mà cho tới lúc đó, ở nông 
thôn, nông dân vẫn làm như một nghề phụ nhằm tự cung cấp lấy 


!” Mác ghi ở ngoài lề: "và nghề sản xuất thủy tỉnh của thời trung cô". 


80 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


quần áo cần thiết, là thứ lao động đầu tiên được thúc đây và đã 
phát triển rộng hơn nhờ sự giao tiếp được mở rộng. Nghề đệt là 
hoạt động công trường thủ công đầu tiên và vẫn là hoạt động công 
trường thủ công chủ yêu. Số cầu về vải để may mặc tăng lên cùng 
với sự tăng dân số, việc tích lũy và động viên tư bản hình thành một 
cách tự nhiên bắt đầu diễn ra nhờ lưu thông được đây mạnh, nhu cầu 
về xa xỉ phẩm sinh ra từ đó và nói chung được sự phát triển dần dần 
của thương mại khuyến khích, - tất cả những cái đó đã thúc đây 
nghề dệt phát triển về lượng và về chất, làm cho nó thoát ra khỏi 
hình thức sản xuất cũ. Bên cạnh nông dân còn tiếp tục dệt vải để 
tự cung tự cấp - những người này vẫn tôn tại và tiếp tục tồn tại, - 
thì ở thành thị xuất hiện một giai cấp mới những người thợ dệt 
mà vải của họ là dành cho toàn bộ thị trường trong nước và phần 
lớn cho cả thị trường nước ngoài nữa. 


Nghề dệt, một loại lao động thường không đòi hỏi nhiều sự 
khéo léo và nhanh chóng tự phân ra thành rất nhiều ngành, nên 
do toàn bộ bản chất của nó, nó chống lại những ràng buộc của 
phường hội. Vì vậy nghề dệt phần lớn được tiến hành trong những 
làng và thị trấn không có tổ chức phường hội và dần trở thành thành 
thị, thậm chí nhanh chóng trở thành những thành thị phôn vinh nhất 
của mỗi nước. 

Với sự xuất hiện của công trường thủ công không còn bị sự ràng 
buộc của phường hội thì những quan hệ sở hữu cũng lập tức biến 
đổi. Sở dĩ có bước tiến đầu tiên vượt qua thứ tư bản đắng cấp được 
hình thành một cách tự nhiên là do sự xuất hiện của những 
thương nhân, tức là những người mà tư bản của họ ngay từ đầu 
đã là một thứ tư bản hoạt động, một thứ tư bản theo ý nghĩa 
hiện đại của danh từ đó nếu chúng ta có thể nói như vậy, khi 
vận dụng vào những điều kiện lúc bấy giờ. Bước tiến thứ hai 
diễn ra cùng với sự xuất hiện của công trường thủ công, công 
trường thủ công, đến lượt nó, lại huy động cả cái khối lớn tư 
bản hình thành một cách tự nhiên và nói chung làm tăng thêm số 


I. PHOI-Ơ-BẮC §I 


lượng tư bản hoạt động so với số lượng tư bản hình thành một 
cách tự nhiên. 

Đồng thời, công trường thủ công cũng trở thành chốn nương 
thân cho những nông dân chống lại những phường hội đã loại họ ra 
hoặc trả công cho họ một cách tồi tệ, giống như xưa kia những 
thành thị theo chế độ phường hội đã là chốn nương thân cho những 
nông dân chống lại [bọn quý tộc áp bức họ]. 


Cùng một lúc với sự ra đời của công trường thủ công, là thời kỳ 
có nhiều người đi lang thang vì các đội hộ vệ võ trang của phong 
kiến đã bị bãi bỏ, và những đội quân mà người ta đã tập hợp lại và 
được bọn vua chúa dùng để chống lại những chư hầu của chúng, đã 
bị giải tán, vì nghề làm ruộng được cải tiễn và những vùng đất cày 
cấy rộng lớn bị biến thành bãi chăn nuôi. Do đó chúng ta cũng đã 
thấy rõ rằng tình trạng lang thang ấy gắn liền với sự tan rã của chế 
độ phong kiến. Ngay từ thế kỷ XIII, đã có một vài thời kỳ như 
vậy, nhưng tình trạng lang thang này chỉ trở thành phổ biến và 
kéo dài vào cuối thế kỷ XV và vào đầu thế kỷ XVI. Những người 
lang thang ấy đông đến nỗi riêng vua Hen-ri VIII ở Anh đã ra lệnh 
treo cô tới 72 000 người; sau khi họ bị đây đến tình trạng thiếu thốn 
cùng cực thì người ta mới buộc được họ lao động và làm được như 
vậy thì cũng gặp phải những khó khăn rất lớn và còn phải khắc 
phục sự chống đối lâu dài. Sự phát đạt nhanh chóng của những 
công trường thủ công, đặc biệt là ở Anh, đã dần dần thu hút họ. 


Với sự ra đời của công trường thủ công, các dân tộc khác nhau 
bắt đầu cạnh tranh với nhau, tiến hành cuộc đấu tranh thương nghiệp 
bằng chiến tranh, chế độ thuế quan bảo hộ và những chế độ cắm 
đoán, không như trước kia khi quan hệ với nhau họ tiến hành những 
cuộc trao đôi vô hại với nhau. Từ nay, thương nghiệp đã mang ý 
nghĩa chính trỊ. 


Với sự ra đời của công trường thủ công, quan hệ của người lao 
động với người chủ cũng thay đổi. Trong các phường hội, giữa thợ 


§2 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


bạn và thợ cả, vẫn tồn tại quan hệ gia trưởng; trong công trường thủ 
công, quan hệ gia trưởng bị thay bằng quan hệ tiền bạc giữa công 
nhân và nhà tư bản; nếu ở nông thôn và những thành thị nhỏ quan 
hệ này vẫn còn mang màu sắc gia trưởng, thì ở các thành thị lớn 
thực sự có tính chất công trường thủ công, màu sắc gia trưởng hầu 
như biến mắt rất sớm. 


Công trường thủ công và toàn bộ sự phát triển của sản xuất nói 
chung đã đạt được sự tăng tiến phi thường, nhờ sự mở rộng của sự 
giao tiếp mà việc tìm ra châu Mỹ và con đường biển sang Đông Ấn 
Độ đã mang lại. Những sản phẩm mới, nhập từ đó về, đặc biệt là 
những khối lớn vàng và bạc tham gia vào lưu thông đã hoàn toàn 
làm biến đổi vị trí của các giai cấp đối với nhau và giáng một đòn 
nặng vào sở hữu ruộng đất phong kiến và vào những người lao 
động; những cuộc viễn chinh của bọn phiêu lưu, việc chinh phục 
thuộc địa, và trước hết là các thị trường mang quy mô thị trường thế 
giới, một việc bây giờ đã có thể thực hiện được và đã được thực 
hiện ngày một nhiều hơn, - tất cả những cái đó đã tạo ra một giai 
đoạn mới của sự phát triển lịch sử, mà ở đây, nói chung, chúng ta 
không cần phải nói thêm. Việc chinh phục những đất đai mới phát 
hiện đã cung cấp thêm cho cuộc đấu tranh thương nghiệp giữa các 
dân tộc với nhau một chất nuôi dưỡng mới và do đó cuộc đấu tranh 
ấy có quy mô lớn hơn và có tính chất quyết liệt hơn. 


Sự phát triển của thương nghiệp và của công trường thủ công 
đầy nhanh việc tích lũy tư bản hoạt động, trong khi đó thì trong 
các phường hội không được kích thích để mở rộng sản xuất, tư 
bản hình thành một cách tự nhiên vẫn nguyên như cũ hay thậm 
chí còn giảm đi. Thương nghiệp và công trường thủ công tạo ra 
giai cấp tư sản lớn; giai cấp tiểu tư sản thì tập trung trong các 
phường hội, bây giờ họ không còn thống trị các thành thị như 
trước kia mà buộc phải phục tùng sự thống trị của những thương 


I. PHOI-Ơ-BẮC 83 


nhân lớn và những chủ công trường thủ công'”. Do đó phường hội 
suy tàn ngay khi nó tiếp xúc với công trường thủ công. 

Trong thời kỳ chúng tôi vừa nói, quan hệ giao tiếp giữa các dân 
tộc mang hai hình thức khác nhau. Ban đầu số lượng vàng và bạc 
lưu thông ít ỏi dẫn đến việc cắm xuất khẩu những kim loại đó; mặt 
khác, công nghiệp, mà đại bộ phận được du nhập từ ngoài vào, trở 
nên cần thiết để có việc làm cho dân số ngày một tăng của thành 
thị, thì không thể không cần đến những đặc quyền, dĩ nhiên là để 
có thể không những chống lại sự cạnh tranh bên trong mà chủ 
yêu là chống lại sự cạnh tranh bên ngoài. Nhờ những sự cắm 
đoán ban đầu đó, những đặc quyền phường hội có tính địa 
phương được mở rộng ra cho cả nước. Thuế quan bắt nguôồn từ 
những khoản cống nạp mà bọn chúa phong kiến bắt các thương 
nhân đi qua lãnh thổ mình phải nộp để khỏi bị cướp bóc, khoản 
thuế đó sau này cũng được thành thị đặt ra, và khi các nhà nước 
hiện đại xuất hiện thì khoản đó trở thành thủ đoạn thuận tiện 
nhất để thu tiền cho kho bạc. 

Sự xuất hiện của vàng bạc Mỹ trên thị trường châu Âu, sự 
phát triên đần dần của công nghiệp, bước tiến nhanh chóng của 
thương nghiệp và những hậu quả của nó, tức là sự phát đạt của 
giai cấp tư sản ngoài phường hội và tiền được lưu thông ngày 
càng rộng rãi, - tất cả những cái đó làm cho những biện pháp nói 
trên có một ý nghĩa khác. Nhà nước ngày càng khó mà không cần 
đến tiền, bây giờ nó phải duy trì việc cấm xuất khâu vàng bạc vì 
những lý do tài chính; bọn tư sản - những kẻ mà đối với chúng 
số lượng tiền bạc vừa được tung ra thị trường ấy đã trở thành đối 
tượng chủ yếu để đầu cơ, - đều hoàn toàn thỏa mãn; những đặc 
quyền trước kia trở thành một nguồn thu nhập của chính phủ và 


!” Mác ghi ở ngoài lề: "Giai cấp tiểu tư sản, giai cấp trung đẳng, giai cấp tư 
sản lớn". 


§4 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


được đem bán lẫy tiền; trong luật lệ thuế quan, xuất hiện thuế xuất 
khẩu, loại thuế chỉ gây trở ngại cho sự phát triển của công nghiệp 
và nhằm những mục đích tài chính đơn thuần. 

Thời kỳ thứ hai bắt đầu từ giữa thế kỷ XVII và kéo đài đến gần 
cuối thế kỷ XVIII. Thương nghiệp và hàng hải phát triển nhanh 
hơn công trường thủ công; công trường thủ công chỉ còn đóng vai 
trò thứ yêu; thuộc địa bắt đầu trở thành những khách hàng tiêu thụ 
lớn; qua những cuộc chiến đấu lâu dài, các nước chia nhau thị 
trường thế giới đã được mở ra. Thời kỳ này mở đầu bằng những 
luật hàng hải và những độc quyền ở thuộc địa. Cạnh tranh giữa các 
dân tộc được người ta ra sức ngăn chặn bằng những thuế suất, những 
điều cấm đoán, những hiệp nghị; và rút cục lại cuộc cạnh tranh được 
tiến hành và giải quyết bằng chiến tranh, (nhất là bằng chiến tranh trên 
mặt biển). Cường quốc mạnh nhất trên mặt biển, nước Anh, chiếm ưu 
thế về thương nghiệp và công trường thủ công. Như vậy là đã có sự 
tích tụ những thứ đó vào độc một nước. 

Công trường thủ công được luôn luôn bảo vệ trên thị trường 
trong nước bằng thuế quan bảo hộ, trên thị trường thuộc địa bằng 
độc quyền, và trên thị trường ngoài nước bằng thuế quan chênh 
lệch. Người ta bảo hộ việc chế biến những nguyên liệu sản xuất 
trong nước (len và lanh ở Anh, tơ ở Pháp), cấm xuất khẩu 
nguyên liệu sản xuất trong nước (len ở Anh), coi nhẹ hoặc hoàn 
toàn cắm việc chế biến nguyên liệu nhập khẩu (bông ở Anh). 
Như vậy, đĩ nhiên là nước chiếm ưu thế về thương nghiệp hàng 
hải và về thế lực thuộc địa bảo đảm được cho mình sự phát triển 
cao nhất, cả về lượng lẫn về chất, của công trường thủ công. 
Công trường thủ công hoàn toàn không thể thiếu sự bảo hộ, vì một 
sự thay đối nhỏ nhất trong các nước khác cũng đủ làm cho nó mất 
thị trường tiêu thụ và có thể suy sụp; vì nếu người ta dễ dàng du 
nhập công trường thủ công vào trong một nước trong những điều 
kiện ít nhiều thuận lợi, thì cũng chính vì thế mà người ta đễ phá hủy 


I. PHOI-Ơ-BẮC 85 


nó. Đồng thời, do phương thức kinh doanh của nó, nhất là phương 
thức kinh doanh của nó ở nông thôn trong thế kỷ XVIII, công trường 
thủ công gắn chặt với những điều kiện sinh hoạt của đông đảo quần 
chúng đến mức không một nước nào dám liều đụng đến sự tôn tại 
của nó bằng cách cho phép cạnh tranh tự do. Do đó chừng nào nó 
xuất khẩu được sản phẩm thì công trường thủ công hoàn toàn lệ 
thuộc vào sự mở rộng hay sự hạn chế của thương nghiệp, và nó tác 
động trở lại thương nghiệp một cách tương đối yếu. Điều đó nói lên 
ý nghĩa thứ yếu của công trường thủ công và cũng nói lên ảnh 
hưởng của thương nhân hồi thế kỷ XVIII. Chính thương nhân, và 
đặc biệt những chủ tàu biên, là những người tha thiết đòi hỏi, hơn 
ai hết, sự bảo hộ của nhà nước và những độc quyền; đành rằng 
những chủ công trường thủ công cũng đòi và đã đạt được sự bảo 
hộ đó, nhưng về mặt ý nghĩa chính trị thì bao giờ họ cũng đứng sau 
thương nhân. Những thành phố thương nghiệp, đặc biệt những thành 
phố ven biển, đã đạt tới trình độ tương đối văn minh và trở thành 
những thành phố của giai cấp tư sản lớn, trong khi đó thì trong 
các thành phố công xưởng, thế lực tự phát tiểu tư sản vẫn tiếp tục 
ngự trị. Xem Ây-kin, chăng hạn'°. Thế kỷ XVIII là thế kỷ thương 
nghiệp. Về điểm này, Pin-tô nói rõ ra rằng'”: "Thương nghiệp là 
con cưng của thế kỷ" và "ít lâu nay, người ta chỉ nói đến thương 
nghiệp, đến hàng hải và đến đội tàu biển"), 


1) Sự vận động của tư bản tuy có nhanh lên một cách rõ rệt nhưng vẫn còn tương đối 
chậm. Sự chia cắt thị trường thế giới thành từng bộ phận riêng biệt, mỗi bộ phận do từng 
nước riêng biệt khai thác, sự xóa bỏ cạnh tranh giữa các nước, sự vụng về của bản thân 
sản xuất và việc hệ thống tiền tệ chỉ mới trải qua giai đoạn phát triển bước đầu, - tất cả 
những cái đó kìm hãm rất nhiều lưu thông. Kết quả của tình hình đó là tỉnh thần con buôn 
nhỏ nhen bần tiện đang còn thấm sâu vào tất cả những thương nhân và tất cả những 
phương thức buôn bán thời ấy. So với những chủ công trường thủ công, hơn nữa so với 
những người thủ công nghiệp thì dĩ nhiên họ là những người tư sản lớn, nhưng so với 
những thương nhân và những nhà công nghiệp của thời kỳ sau thì họ vẫn chỉ là những 
người tư sản nhỏ mà thôi. Xem A.Xmít!Š. 


86 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


Thời kỳ này còn có đặc điểm là sự bãi bỏ việc cắm xuất khẩu 
vàng bạc, là sự ra đời của việc buôn bán tiền tệ, của ngân hàng, 
của quốc trái, của tiền giấy, của đầu cơ cô phiếu và chứng khoán, là 
việc đầu cơ mọi thứ hàng, là sự phát triển hệ thống tiền tệ nói 
chung. Tư bản lại mắt thêm một phần lớn tính chất tự nhiên ban đầu 
mà nó hãy còn mang theo. 


Sự tập trung của thương nghiệp và của công trường thủ công 
vào một nước, nước Anh, tăng lên không ngừng từ thế kỷ XVII, đã 
dần dần tạo ra cho nước đó một thị trường thế giới tương xứng, và 
do đó cũng tạo ra một nhu cầu về sản phẩm công trường thủ công 
của Anh mà những lực lượng sản xuất công nghiệp trước kia không 
thỏa mãn được nữa. Nhu cầu vượt quá những lực lượng sản xuất ấy 
chính là động lực đưa đến thời kỳ phát triển thứ ba, kế từ thời trung 
cô, của sở hữu tư nhân, bằng cách tạo ra công nghiệp lớn - việc sử 
dụng những lực lượng tự nhiên vào mục đích công nghiệp, việc sản 
xuất bằng máy móc và phân công lao động rộng rãi nhất. Những 
điều kiện khác của giai đoạn mới đó - như tự do cạnh tranh ở trong 
nước, việc hoàn thiện cơ học lý thuyết (môn cơ học mà Niu-tơn 
hoàn thành, là khoa học phố cập nhất ở Pháp và Anh hồi thế kỷ thứ 
XYVIII nói chung), v.v. - đã có ở Anh rồi. (Còn tự do cạnh tranh 
trong nước thì ở đâu cũng phải thông qua cách mạng mới giành 
được - năm 1640 và 1688 ở Anh, năm 1789 ở Pháp). Chẳng bao 
lâu, cạnh tranh buộc những nước muốn giữ vai trò lịch sử của 
mình phải dùng đến những biện pháp thuế quan mới để bảo vệ 
công trường thủ công của mình (vì những thuế quan cũ không 
còn đủ để chống lại công nghiệp lớn nữa) và sau đó buộc phải 
thực hiện công nghiệp lớn dưới sự bảo hộ của thuế quan bảo hộ. 
Mặc dù đã có những biện pháp bảo hộ đó, công nghiệp lớn vẫn 
làm cho cạnh tranh trở thành phổ biến (cạnh tranh chính là tự 
do mậu dịch thực tế, trong đó những thuế quan bảo hộ chỉ là 
thủ đoạn nhất thời, là vũ khí phòng ngự rong phạm vi của tự 
do mậu dịch), công nghiệp lớn tạo ra những phương tiện 
giao thông và thị trường thế giới hiện đại, đặt thương nghiệp dưới 


I. PHOI-Ơ-BẮC §7 


sự thống trị của mình, biến mọi tư bản thành tư bản công nghiệp 
và do đó sản sinh ra sự lưu thông nhanh chóng (hệ thống tiền tệ 
phát triển) và sự tập trung của tư bản. Bằng biện pháp cạnh tranh 
phố biến, công nghiệp lớn buộc tất cả các cá nhân phải sử dụng 
toàn bộ tinh lực của mình một cách cực kỳ khẩn trương. Hễ có 
thê làm được thì nó ra sức thủ tiêu hệ tư tưởng,tôn giáo, đạo đức, 
v.v., còn khi không thể làm được việc đó thì nó biến những thứ 
đó thành những điều dối trá trắng trợn. Chính nó đã lần đầu tiên 
tạo ra lịch sử thế giới, khi nó làm cho mỗi nước văn minh và 
mỗi cá nhân trong nước đó muốn thỏa mãn nhu cầu của mình 
thì phải phụ thuộc vào toàn thế giới và khi nó thủ tiêu tính biệt 
lập trước kia hình thành một cách tự nhiên của các nước riêng 
lẻ. Nó bắt khoa học tự nhiên phải phục tùng tư bản và làm cho 
phân công lao động mất hết những vết tích cuối cùng của tính 
chất tự nhiên của nó. Nói chung, nó xóa bỏ tính chất tự nhiên 
trong chừng mực nó có thể làm được điều đó trong phạm vi lao 
động và đã biến tất cả những quan hệ tự nhiên thành những 
quan hệ tiền bạc. Thay cho những thành thị hình thành một cách 
tự nhiên trước kia, nó tạo ra những thành thị công nghiệp lớn, 
hiện đại phát triển nhanh như chớp. Xâm nhập tới đâu là ở đó, nó 
tiêu diệt thủ công nghiệp và nói chung tất cả các giai đoạn trước 
kia của công nghiệp. Nó hoàn thành chiến thắng của thành thị 
thương nghiệp đối với nông thôn. [Tiền đề đầu tiên của nó] là hệ 
thống tự động. [Sự phát triển của nó] đã tạo ra một khối lớn 
những lực lượng sản xuất mà [sở hữu] tư nhân đã cản trở, cũng 
như trước kia chế độ phường hội đã cản trở công trường thủ công 
và kinh doanh tiểu nông đã cản trở thủ công nghiệp đang phát 
triển. Dưới sự thống trị của sở hữu tư nhân, những lực lượng sản 
xuất ấy chỉ phát triển phiến diện; đối với đa số, chúng đã trở 
thành những lực lượng phá hoại, và số lớn những lực lượng sản 
xuất ẫy đã hoản toàn không được sử dụng trong chế độ tư hữu. 
Nói chung, công nghiệp lớn tạo ra ở khắp nơi những quan hệ như 
nhau giữa các giai cấp xã hội và do đó xóa bỏ tính chất riêng biệt 
của những dân tộc khác nhau. Và sau hết, trong khi giai cấp tư 


88 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


sản của mỗi dân tộc còn duy trì những lợi ích dân tộc riêng biệt thì 
công nghiệp lớn lại tạo ra một giai câp cùng có những lợi ích như 
nhau trong tất cả các dân tộc, một giai câp không còn tính riêng 
biệt dân tộc nữa, một giai cấp thực sự đoạn tuyệt với toàn bộ thế 
giới cũ và đồng thời đối lập với thế giới cũ. Công nghiệp lớn làm 
cho người công nhân không những không chịu đựng nổi mối quan 
hệ của họ với nhà tư bản, mà còn không chịu đựng nổi cả bản thân 
lao động nữa. 


Đương nhiên là công nghiệp lớn không phát triển đồng đều ở 
tất cả mọi địa phương của một nước. Nhưng điều đó không ngăn 
cản phong trào có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, vì những 
người vô sản do công nghiệp lớn sản sinh ra thì đứng đầu phong 
trào đó và lôi cuốn tất cả khối đông đảo quần chúng theo mình, và 
vì những công nhân không được thu hút vào trong công nghiệp lớn 
lại bị nền công nghiệp lớn ấy đây vào một tình trạng sinh hoạt tôi tệ 
hơn những công nhân trong bản thân công nghiệp lớn ấy. Cũng như 
vậy, những nước S công nghiệp lớn phát triển tác động đến những 
nước plus ou moins' không có công nghiệp trong chừng mực những 
nước này bị nền mậu dịch quốc tế lôi cuốn vào cuộc đấu tranh cạnh 
tranh phô biến ' 


Cạnh tranh làm cho các cá nhân biệt lập với nhau, không phải chỉ những người tư 
sản, mà đặc biệt là những người vô sản cũng biệt lập với nhau, mặc dù nó tập hợp họ lại. 
Vì vậy, phải trải qua một thời gian dài, các cá nhân mới có thể liên hợp lại với nhau, đấy 
là chưa nói rằng muốn có sự liên hợp ấy - nếu sự liên hợp này không phải chỉ là sự liên 
hợp địa phương, - thì nền công nghiệp lớn trước hết phải tạo ra những phương tiện cần 
thiết, tức là những thành thị công nghiệp lớn và những phương tiện giao thông rẻ tiền và 
nhanh chóng và vì vậy, chỉ sau những cuộc đấu tranh lâu dài, mới có thể chiến thắng được 
mọi lực lượng có tổ chức đối lập với những cá nhân biệt lập sống trong những điều kiện 
hàng ngày tái tạo ra sự biệt lập ấy. Đòi hỏi điều ngược lại cũng có nghĩa là đòi hỏi sự cạnh 
tranh không được tôn tại trong thời kỳ lịch sử nhất định đó, hay đòi hỏi các cá nhân phải 
loại trừ khỏi đầu óc mình những quan hệ mà do tình trạng biệt lập của họ, họ hoàn toàn 
không thể kiểm soát được. 


* z xÀ 
!” _ ít nhiều 


I. PHOI-Ơ-BẮC 89 


Những hình thức khác nhau đó cũng là những hình thức tổ chức 
lao động, và do đó cũng là những hình thức sở hữu. Mỗi thời kỳ đều 
có một sự kết hợp những lực lượng sản xuất hiện có, trong chừng 
mực nhu cầu làm cho sự kết hợp ấy trở thành tất yếu. 


[2.| Quan hệ của nhà nước và của pháp quyền 


với sở hữu 


Hình thức sở hữu đầu tiên trong thế giới thời cổ cũng như 
trong thời trung cô, là sở hữu bộ lạc; ở những người La Mã, hình 
thức này chủ yếu là do chiến tranh quy định, còn ở người Đức, là 
do chăn nuôi quy định. Ở những dân thời cổ, do nhiều bộ lạc 
sống chung trong cùng một thành thị, - sở hữu bộ lạc mang hình 
thức sở hữu nhà nước, và quyền của mỗi cá nhân đối với sở hữu 
đó chỉ là sự chiếm hữu [possessio] đơn giản, nhưng cũng như sở 
hữu bộ lạc nói chung, quyền sở hữu này chỉ hạn chế ở sở hữu 
ruộng đất thôi. Trong những dân thời cổ, cũng như trong các dân 
tộc hiện đại, sở hữu thật sự tư nhân chỉ bắt đầu với sở hữu động 
sản thôi. - (Chế độ nô lệ và cộng đồng [Gemeinwesen]) (dominium 
©x Jure Quiritum' 7. Ở những dân tộc nảy sinh từ thời trung cổ, sở 
hữu bộ lạc tiễn triển qua nhiều giai đoạn khác nhau - sở hữu 
ruộng đất phong kiến, sở hữu động sản phường hội, tư bản công 
trường thủ công - đến tư bản hiện đại, thứ tư bản do nền công 
nghiệp lớn và sự cạnh tranh phổ biến sinh ra, tức là sở hữu tư 
nhân thuần túy, đã trút bỏ mọi vẻ bề ngoài của tính cộng đồng 
[Gemeinwesen]| và loại trừ mọi tác động của nhà nước đối với sự 
phát triển của sở hữu. Tương ứng với sở hữu tư nhân hiện đại 
đó, là nhà nước hiện đại; nhà nước này bị những người tư hữu 
nắm lấy dần dần bằng thuế khóa và hoàn toàn rơi vào tay họ qua 
công trái; bản thân sự tồn tại của nhà nước đó được điều tiết 


!” - sở hữu căn cứ vào luật công dân La Mã 


90 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


bởi sự lên xuống của thị giá chứng khoán nhà nước ở Sở giao dịch, sự 
tồn tại ấy hoàn toàn phụ thuộc vào tín dụng thương nghiệp mà 
những người tư hữu, những nhà tư sản, cấp cho nhà nước. Vì giai 
cấp tư sản không còn là một đẳng cấp nữa mà là một giai cấp, nên 
nó bắt buộc phải tự tổ chức không phải trên quy mô địa phương mà 
trên quy mô toàn quốc, và phải gán cho những lợi ích thông thường 
của nó một hình thức phổ biến. Do chỗ sở hữu tư nhân được giải 
thoát khỏi cộng đồng [Gemeinwesen] nên nhà nước đã tồn tại độc lập 
bên cạnh và bên ngoài xã hội công dân, nhưng thực ra nhà nước ấy 
chẳng phải là cái gì khác mà chỉ là hình thức tổ chức mà những 
người tư sản buộc phải dùng đến để bảo đảm lẫn cho nhau sở hữu 
và lợi ích của họ, ở ngoải nước cũng như ở trong nước. Ngày nay, 
sự độc lập của nhà nước chỉ tồn tại ở những nước trong đó đẳng cấp 
chưa hoàn toàn phát triển thành giai cấp, trong đó đăng cấp - đã bị 
xóa bỏ ở những nước tiên tiễn hơn, - vẫn tiếp tục đóng một vai trò 
nảo đó, khi nó tạo thành một sự lai tạp không chủ định, do đó 
trong những nước ấy không một bộ phận nào trong dân cư lại có thê 
thống trị được những bộ phận khác. Tình hình ở nước Đức chính là 
như vậy. Ví dụ hoàn hảo nhất về nhà nước hiện đại là nước Mỹ. 
Tất cả các nhà văn hiện đại Pháp, Anh và Mỹ đều quả quyết rằng 
nhà nước tồn tại chỉ vì sở hữu tư nhân, thành thử tư tưởng ấy đã 
thấm vào trong ý thức của con người thông thường. 


Vì nhà nước là hình thức mà các cá nhân thuộc một giai cấp 
thống trị dùng để thực hiện lợi ích chung của họ và là hình thức 
dưới đó toàn bộ xã hội công dân của một thời đại được biểu hiện 
một cách tập trung, nên từ đó có thê rút ra kết luận là mọi thiết chế 
công cộng đều thông qua nhà nước và mang một hình thức chính 
trị. Do đó mà có ảo tưởng cho rằng luật pháp là dựa vào ý chí, 
hơn nữa lại dựa vào một ý chí /# đo, tách rời cơ sở hiện thực của 
nó. Cũng như vậy, quyền, đến lượt nó, được quy thành luật. 


I. PHOI-Ơ-BẮC 91 


Tư pháp phát triển đồng thời với sở hữu tư nhân, từ quá trình 
tan rã của hình thức cộng đồng [Gemeinwesen] hình thành một 
cách tự nhiên. Ở dân La Mã, sự phát triển của sở hữu tư nhân và 
tư pháp không có những hậu quả công nghiệp và thương nghiệp, nào 
khác, vì toàn bộ phương thức sản xuất của họ không thay đổi'”. Ở 
những dân tộc hiện đại mà công thương nghiệp đã làm tan rã hình 
thức cộng đồng [Gemeinwesen] phong kiến thì sự ra đời của sở hữu 
tư nhân và tư pháp đánh dấu bước đầu của một giai đoạn mới có 
khả năng phát triển hơn nữa. A-man-phi, thành thị của thời trung cổ 
có một nền thương nghiệp hàng hải rộng lớn, là thành thị đầu tiên 
chế định ra luật hàng hải. Trước hết ở I-ta-li-a và sau đó ở các nước 
khác, một khi công nghiệp và thương nghiệp làm cho sở hữu tư nhân 
phát triển nhiều hơn nữa, thì tư pháp đã được soạn ra một cách kỹ 
cảng ở La Mã lập tức được tiếp thu và được nâng lên thành một 
quyên uy. Về sau, khi giai cấp tư sản đã đạt được nhiều quyên lực 
đến mức làm cho bọn vua chúa phải bảo vệ lợi ích của giai cấp ấy, 
dựa vào sự giúp sức của giai cấp tư sản để lật đồ quý tộc phong 
kiến thì trong tất cả các nước - ở Pháp vào thế kỷ XVI - luật pháp 
bắt đầu phát triển thực sự ở khắp mọi nơi, trừ nước Anh, trên cơ 
sở luật La Mã. Nhưng ngay cả ở nước Anh, để tiếp tục phát triển tư 
pháp (đặc biệt là trong phần liên quan đến sở hữu động sản), người ta 
vẫn phải áp dụng những nguyên tắc của luật La Mã. (Không nên quên 
rằng luật pháp, cũng y như tôn giáo, không có lịch sử riêng của nó). 

Trong tư pháp, những quan hệ sở hữu hiện có được biểu hiện 
ra là kết quả của ý chí chung. Bản thân cái jus utendi et 
abutendi”” đã chứng minh một mặt là sở hữu tư nhân đã trở thành 
hoàn toàn độc lập đối với cộng đồng và mặt khác là cái ảo tưởng cho 


'” Ăng-ghen ghi ở ngoài lề: "(Cho vay nặng lãi!)". 


? - quyền sử dụng và lạm dụng, tức là quyền định đoạt theo ý mình 


92 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


rằng bản thân sở hữu tư nhân chỉ đơn thuần dựa vào ý chí tư nhân, 
vảo sự tùy tiện định đoạt các vật thôi. Trong thực tế, khái niệm 
abuti'” có những giới hạn kinh tế rất xác định đối với người tư hữu, 
nếu như anh ta không muốn rằng sở hữu của anh ta, và cùng với sở 
hữu đó là jus abutendi” của anh ta, chuyển vào tay người khác; vì 
nếu chỉ xem xét vật trong những mối quan hệ của nó với ý chí của 
người tư hữu thì vật hoàn toàn không phải là vật mà chỉ trong quá 
trình giao tiếp và độc lập đối với quyền (mối gan hệ mà các nhà 
triết học gọi là ý niệm ””) thì vật mới trở thành vật, thành một sở 
hữu hiện thực. Khi quan hệ sở hữu phát triển hơn nữa thì cái ảo 
tưởng pháp lý đó, cái ảo tưởng quy quyền và độc một mình ý chí, 
không tránh khỏi đưa đến tình hình là một người nào đó có thể có 
một quyền lực pháp lý nào đó đối với một vật mà trên thực tế lại 
không chiếm hữu vật đó. Ví dụ, do cạnh tranh một miếng đất nào đó 
không đem lại địa tô nữa, nhưng người sở hữu miếng đất vẫn tiếp tục 
có quyền lực pháp lý cùng với jus utendi et abutendi đối với miếng 
đất ấy. Nhưng quyền ấy chăng được tích sự gì cho anh ta cả: với tư 
cách là người sở hữu ruộng đất, anh ta chẳng có gì hết nếu như ngoài 
ra, anh ta lại không có đủ vốn để cày cấy mảnh đất của mình. Ảo 
tưởng ấy của các luật gia giải thích vì sao họ và bất cứ bộ luật nào 
cũng đều cho rằng việc những cá nhân đặt quan hệ với nhau, như ký 
kết giao kèo chăng hạn, là thuần túy ngẫu nhiên, và coi những quan hệ 
đó là những quan hệ mà người. ta có thể tùy ý tham gia hay không 
và nội dung của những quan hệ ấy là hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn 
tùy tiện có tính chất cá nhân của những bên ký kết. 


!” - lạm dụng 
” - quyền lạm dụng 


* z ... X* 1À bì A» lê z ` -Ã. z -A ” 

3” Mác ghi ở ngoài lề: "Quan hệ đối với các nhà triết học = ý niệm. Họ chỉ 

biết có quan hệ "của con người" với bản thân con người và vì thế đối với họ, tất 
cả mọi quan hệ hiện thực đều trở thành ý niệm". 


I. PHOI-Ơ-BẮC 93 


Mỗi khi sự phát triển của công thương nghiệp tạo ra những 
hình thức giao tiếp mới, chẳng hạn như những công ty bảo hiểm, 
v.v., thì luật pháp buộc phải luôn luôn chấp nhận đó là những hình 
thức mới của việc chiếm hữu sở hữu. 

[3. Những công cụ sản xuất tự nhiên và những 
công cụ sản xuất do nền văn minh tạo ra 
và các hình thức sở hữu| 


...'” Từ điểm thứ nhất, chúng ta có được tiền đề là sự phân công 
lao động đã phát triển và một nền thương nghiệp rộng lớn; từ điểm 
thứ hai, chúng ta có tính địa phương. Trong trường hợp thứ nhất, 
các cá nhân phải được tập hợp lại với nhau; trong trường hợp thứ 
hai, bản thân họ xuất hiện với tư cách là công cụ sản xuất bên 
cạnh những công cụ sản xuất đã có. Thế là ở đây, xuất hiện sự 
khác nhau giữa những công cụ sản xuất tự nhiên và những công cụ 
sản xuất do nền văn minh tạo ra. Ruộng (nước, v.v.) có thể coi là 
công cụ sản xuất tự nhiên. Trong trường hợp thứ nhất, nghĩa là 
với những công cụ sản xuất tự nhiên thì các cá nhân bị phụ thuộc 
vảo tự nhiên; trong trường hợp thứ hai, họ bị phụ thuộc vào một 
sản phẩm của lao động. Vì vậy, trong trường hợp thứ nhất, sở 
hữu (sở hữu ruộng đất) cũng xuất hiện ra là sự thống trị trực tiếp 
và tự nhiên; còn trong trường hợp thứ hai, sở hữu xuất hiện ra là 
sự thống trị của lao động, đặc biệt là của lao động tích lũy, của 
tư bản. Trường hợp thứ nhất giả định trước rằng các cá nhân 
được liên hiệp lại với nhau bằng một mối liên hệ nào đó - hoặc 
là gia đình, bộ lạc, hay thậm chí đất đai, v.v.; trường hợp thứ hai 
giả định trước rằng họ không phụ thuộc lẫn nhau và chỉ gắn 
bó với nhau bằng sự trao đổi thôi. Trong trường hợp thứ nhất, 


!” Ở đây, thiếu mất bón trang bản thảo 


94 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


sự trao đổi thì chủ yếu là trao đổi giữa người với tự nhiên, một 
sự trao đổi trong đó lao động của con người được đổi lấy sản 
phẩm của tự nhiên; trong trường hợp thứ hai thì chủ yếu là 
trao đổi giữa người với người. Trong trường hợp thứ nhất, con 
người chỉ cần có một trí tuệ trung bình là đủ, hoạt động chân tay 
và hoạt động trí óc còn hoàn toàn chưa tách rời nhau; trong 
trường hợp thứ hai, sự phân công giữa lao động trí óc và lao 
động chân tay phải được hoàn thành trong thực tiễn rồi. Trong 
trường hợp thứ nhất, sự thống trị của người có sở hữu đối với 
những người không có sở hữu có thể dựa vào những quan hệ con 
người, vào một dạng nào đó của thể cộng đồng [Gemeinwesen], 
trong trường hợp thứ hai, sự thống trị ấy đã phải mang hình thức 
vật chất, thể hiện dưới dạng một cái thứ ba, - tiền. Trong trường 
hợp thứ nhất, công nghiệp nhỏ tồn tại nhưng phụ thuộc vào việc 
sử dụng những công cụ sản xuất tự nhiên, vì vậy ở đây không có 
sự phân phối lao động giữa những cá nhân khác nhau; trong 
trường hợp thứ hai, công nghiệp dựa vào phân công lao động và 
chỉ nhờ sự phân công lao động đó mới tồn tại được. 


Cho tới bây giờ, chúng ta vẫn xuất phát từ công cụ sản xuất, 
và ở đây đã thể hiện rõ tính tất yêu của sở hữu tư nhân ở những 
giai đoạn phát triển công nghiệp nhất định. Trong industrie 
extractive'”, sở hữu tư nhân còn hoàn toàn ăn khớp với lao động; 
trong công nghiệp nhỏ và trong toàn bộ nông nghiệp, cho tới 
nay, sở hữu là hậu quả tất yêu của những công cụ sản xuất hiện 
có; trong công nghiệp lớn thì mâu thuẫn giữa công cụ sản xuất 
và sở hữu tư nhân chỉ là sản vật của nền công nghiệp lớn, và nền 
công nghiệp lớn này phải đạt đến một trình độ phát triển cao mới 


!” - công nghiệp khai khoáng 


I. PHOI-Ơ-BẮC 95 


có thể tạo ra mâu thuẫn đó. Như vậy là chỉ với công nghiệp lớn, 
mới có khả năng xóa bỏ được sở hữu tư nhân. 


Trong công nghiệp lớn và trong cạnh tranh, tất cả các điều 
kiện tồn tại, tất cả những tính quy định, tất cả những tính phiến 
diện của các cá nhân đều hòa vào trong hai hình thức đơn giản 
nhất; sở hữu tư nhân và lao động. Tiền tệ làm cho mọi hình thức 
giao tiếp và bản thân sự giao tiếp trở thành cái ngẫu nhiên đối với 
các cá nhân. Như vậy là, tiền tệ đã bao hàm điều sau đây: mọi sự 
giao tiếp trước đây chỉ là những sự giao tiếp của các cá nhân trong 
những điều kiện nhất định, chứ không phải là những sự giao tiếp 
giữa các cá nhân với tư cách là những cá nhân. Những điều kiện ấy 
rút lại chỉ còn có hai: lao động tích lũy hay sở hữu tư nhân, và lao 
động hiện thực. Nếu một trong hai điều kiện ấy không còn nữa thì 
sự giao tiếp cũng ngừng lại. Bản thân những nhà kinh tế học hiện 
đại - như Xi-xmôn-đi, Séc-buy-ÌI-ê, v.v. - cũng đem assocliation des 
individus'” đối lập với association des capitaux””. Mặt khác, bản 
thân các cá nhân cũng hoàn toàn bị sự phân công lao động chi 
phối, và do đó họ ở vào hoàn cảnh hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau. 
Sở hữu tư nhân, trong chừng mực mà trong khuôn khổ của lao động 
nó đối lập với lao động, thì phát triển lên do sự cần thiết phải tích 
lũy. Lúc đầu, đại bộ phận của nó vẫn tiếp tục duy trì hình thức cộng 
đồng [Gemeinwesen], nhưng trong sự phát triển về sau, nó ngày càng 
xích gần lại hình thức hiện đại của sở hữu tư nhân. Ngay từ đầu, sự 
phân công lao động đã bao hàm sự phân chia điểu kiện lao động, 
công cụ lao động và vật liệu, và do đó cũng bao hàm cả sự chia nhỏ 
tư bản tích lũy giữa những người sở hữu khác nhau, và do đó bao hàm 
cả sự chia cắt giữa tư bản và lao động, cũng như những hình thức khác 
nhau của bản thân chế độ sở hữu nữa. Sự phân công lao động càng 


* .^ k r r ^ 
!” - sự liên hợp của các cá nhân 


? - sự liên hợp của những tư bản 


96 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


phát triển và tích lãy ngày càng tăng thì sự chia cắt ấy càng trở 
nên rõ rệt. Bản thân lao động chỉ có thể tồn tại với điều kiện có sự 
chia cắt đó. 


Như vậy là ở đây biểu lộ hai sự kiện'”. Một là, những lực lượng 
sản xuất xuất hiện như một cái gì đó hoàn toàn độc lập và tách rời 
các cá nhân như một thế giới riêng, ở bên cạnh các cá nhân; sở dĩ 
như vậy là vì các cá nhân, mà lực lượng sản xuất là lực lượng của 
họ, tồn tại với tư cách là những cá nhân phân tán và đối lập với 
nhau, trong khi đó thì mặt khác, những lực lượng ấy chỉ là lực 
lượng hiện thực trong sự giao tiếp và sự liên hệ giữa các cá nhân 
ấy. Như vậy, một mặt chúng ta có một tổng thể những lực lượng 
sản xuất, nó mang một hình thức tựa như một hình thức vật chất và 
đối với bản thân các cá nhân, nó đã không còn là lực lượng của các 
cá nhân nữa mà là lực lượng của sở hữu tư nhân và do đó chỉ là lực 
lượng của các cá nhân chừng nào những cá nhân này là những kẻ tư 
hữu. Trong bất cứ thời kỳ nào trước kia, không bao giờ những lực 
lượng sản xuất lại mang hình thức ấy, một hình thức không có liên 
quan gì với sự giao tiếp giữa các cá nhân với tư cách là các cá nhân, 
VÌ SỰ giao tiếp ây còn là sự giao tiếp hạn chế. Mặt khác, đối lập với 
những lực lượng sản xuất Ấy, ta thấy có đa số các cá nhân mà 
những lực lượng ấy đã bị tách khỏi, do đó những cá nhân ấy bị tước 
mất mọi nội dung hiện thực của đời sống của họ, và trở thành 
những cá nhân trừu tượng, nhưng cũng chính do đó, họ mới có khả 
năng liên hệ với nhau với f cách là những cá nhân. 

Mối liên hệ duy nhất còn gắn liền họ với lực lượng sản xuất và 
với sự tồn tại của bản thân họ - tức là lao động - đã mất 
mọi vẻ bề ngoài là sự tự mình hoạt động và chỉ duy trì đời sống 
của họ bằng cách làm cho nó tàn lụi đi. Trong khi ở những thời 


!” Ăng-ghen ghi ở ngoài lề:"Xi-xmôn-đi". 


I. PHOI-Ơ-BẮC 97 


kỳ trước kia, sự tự mình hoạt động và sự sản xuất ra đời sống vật 
chất bị tách rời nhau chỉ vì chúng rơi vào những người khác nhau 
và vì sự sản xuất ra đời sống vật chất còn được coi là một phương 
thức thứ yếu của sự tự mình hoạt động do tính hạn chế của bản 
thân các cá nhân mà ra, thì hiện nay sự tự mình hoạt động và sự 
sản xuất ra đời sống vật chất đã tách rời nhau đến mức nói chung, 
đời sống vật chất xuất hiện với tính cách là mục đích, còn sự sản 
xuất ra đời sống vật chất ấy, tức là lao động, (hiện nay lao động là 
hình thức duy nhất có thể có, nhưng như chúng ta thấy, là hình 
thức phủ định của sự tự mình hoạt động) xuất hiện với tính cách là 
phương tiện. 

Như vậy, tình hình hiện nay đã đi đến chỗ là các cá nhân phải 
chiếm hữu tông thể những lực lượng sản xuất hiện có, không những 
chỉ để thực hiện sự tự mình hoạt động, mà nói chung là để bảo 
đảm sự tôn tại của mình. Sự chiếm hữu đó trước hết được quy định 
bởi đối tượng cần chiếm hữu, ở đây là những lực lượng sản xuất 
đã phát triển thành một tông thể xác định và chỉ tồn tại trong 
khuôn khổ của sự giao tiếp phổ biến. Dưới góc độ này, sự chiếm 
hữu đó đã nhất thiết phải có tính chất phổ biến, phù hợp với 
những lực lượng sản xuất và với sự giao tiếp. Bản thân sự chiếm 
hữu những lực lượng đó chẳng phải là cái gì khác hơn là sự phát 
triên những năng lực cá nhân cho phù hợp với những công cụ sản 
xuất vật chất. Chỉ riêng vì lẽ đó thôi, sự chiếm hữu một tông thể 
nhất định những công cụ sản xuất cũng đã là sự phát triển một 
tổng thể nhất định những năng lực trong bản thân các cá nhân. 
Ngoài ra, sự chiếm hữu đó còn được quy định bởi những cá nhân 
chiếm hữu. Chỉ có những người vô sản thời nay, hoàn toàn bị 
tước mất mọi sự tự mình hoạt động, mới có khả năng đạt tới sự 
tự mình hoạt động đầy đủ, không hạn chế, đó là sự chiếm hữu 
tông thể những lực lượng sản xuất và do đó, phát triển tổng thê 
các năng lực. Tất cả những sự chiếm hữu cách mạng trước kia đều 
bị hạn chế. Những cá nhân, mà sự tự mình hoạt động bị hạn chế 


98 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


bởi một công cụ sản xuất hạn chế và một sự giao tiếp hạn ché, đã 
chiếm hữu công cụ sản xuất hạn chế ấy và do đó chỉ đạt đến một 
sự hạn chế mới. Công cụ sản xuất của họ trở thành sở hữu của họ, 
nhưng bản thân họ vẫn lệ thuộc vào sự phân công lao động và vào 
công cụ sản xuất của chính họ. Trong tất cả những sự chiếm hữu 
đã qua, một khối lớn các cá nhân vẫn lệ thuộc vào một công cụ 
sản xuất duy nhất; trong sự chiếm hữu của những người vô sản, 
một khối lượng lớn các công cụ sản xuất phải nhất thiết lệ thuộc 
vảo từng cá nhân, còn sở hữu thì phải lệ thuộc vào tất cả mọi cá 
nhân. Sự giao tiếp phổ biến hiện đại không thể bị lệ thuộc vào 
từng cá nhân bằng bất cứ cách nào, mà chỉ bằng cách lệ thuộc 
vào mọi cá nhân. 


Ngoài ra, sự chiếm hữu còn được quy định bởi phương thức 
thực hiện sự chiếm hữu. Sự chiếm hữu chỉ có thể được thực hiện 
bằng sự liên hợp, - do tính chất của bản thân giai cấp vô sản, 
sự liên hợp này chỉ có thể là một sự liên hợp phổ biến, - và bằng 
một cuộc cách mạng, cuộc cách mạng này một mặt lật đô thế lực 
của phương thức sản xuất và của sự giao tiếp trước đó và cả của cơ 
cấu xã hội cũ và mặt khác, phát triển tính phổ biến của giai cấp vô sản 
và nghị lực mà giai cấp vô sản cần có để thực hiện sự chiếm hữu ấy, 
hơn nữa cuộc cách mạng này sẽ làm cho giai cấp vô sản trút bỏ được 
mọi cái rơi rớt lại từ địa vị xã hội cũ của mình. 

Chỉ tới giai đoạn đó thì sự tự mình hoạt động mới ăn khớp với 
đời sống vật chất, điều đó tương ứng với sự phát triển của các cá 
nhân thành những cá nhân hoàn chỉnh và với sự xóa bỏ mọi tính tự 
phát. Và hệt như vậy sự chuyên hóa của lao động thành sự tự mình 
hoạt động thì tương ứng với sự chuyển hóa của sự giao tiếp bắt 
buộc trước kia thành sự giao tiếp của các cá nhân với tư cách là 
những cá nhân. Những cá nhân liên hợp mà chiếm hữu toàn bộ 
tông thể những lực lượng sản xuất thì chế độ tư hữu cũng bị thủ 
tiêu. Nếu như trong lịch sử từ trước tới nay, mỗi điều kiện 
riêng biệt bao giờ cũng là ngẫu nhiên, thì bây giờ chính sự biệt 


I. PHOI-Ơ-BẮC 99 


lập của bản thân các cá nhân, tức là con đường kiếm kế sinh nhai 
riêng biệt của mỗi người, lại trở thành ngẫu nhiên. 

Những cá nhân không còn lệ thuộc vào sự phân công lao động 
nữa được các nhà triết học coi là điều lý tưởng và đặt tên là "Con 
người", và toàn bộ quá trình phát triển mà chúng ta đã miêu tả được 
họ coi là quá trình phát triển của "Con người", đến mức là trong 
mỗi giai đoạn lịch sử đã qua, họ đem "Con người" thay cho những 
cá nhân đã tồn tại và đã coi "Con người" là động lực của lịch sử. 
Như vậy, toàn bộ quá trình được họ coi là quá trình tự tha hóa của 
"Con người"; sở đĩ như vậy là vì về cơ bản, họ đã luôn luôn đem cá 
nhân trung bình của gia1 đoạn sau thay cho những cá nhân của giai 
đoạn trước và đem ý thức của thời sau gắn cho các cá nhân của 
thời trước. Nhờ sự đảo ngược ấy, một sự đảo ngược ngay từ đầu 
đã gạt bỏ những điều kiện hiện thực, mà người ta đã có thể biến 
toàn bộ lịch sử thành một quá trình phát triển của ý thức. 


+ 


LG NG 


Sau cùng, quan niệm lịch sử mà chúng ta vừa trình bảy còn 
cho chúng ta kết luận như sau: 1) Trong quá trình phát triển của 
những lực lượng sản xuất có một giai đoạn mà trong đó xuất hiện 
những lực lượng sản xuất và những phương tiện giao tiếp chỉ có 
thể gây tác hại trong khuôn khổ những quan hệ hiện có, và đã 
không còn là những lực lượng sản xuất nữa mà lại là những lực 
lượng phá hoại (máy móc và tiền). Gắn liền với sự kiện này, xuất 
hiện một giai cấp buộc phải chịu đựng tất cả gánh nặng của xã hội 
mà không được hưởng những phúc lợi của xã hội, một giai cấp bị 
gạt ra ngoài xã hội nên không khỏi đối lập một cách kiên quyết 
nhất với tất cả các giai cấp khác, một giai cấp do đa số thành viên 
của xã hội họp thành và là giai cấp sản sinh ra ý thức về tính tất 
yếu của một cuộc cách mạng triệt đề, ý thức cộng sản chủ nghĩa, ý 


100 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


thức mà dĩ nhiên là sự quan sát tình cảnh của giai cấp đó có thể làm 
nảy sinh ra trong các giai cấp khác; 2) những điều kiện trong đó 
những lực lượng sản xuất nhất định có thể được sử dụng, là những 
điều kiện thống trị của một giai cấp nhất định trong xã hội, giai cấp 
mà quyên lực xã hội của nó - quyền lực do sở hữu của nó mang lại, - 
thường có sự biểu hiện duy tâm - ¿bực tiễn dưới hình thức nhà nước 
riêng của mỗi thời kỳ, và vì vậy, mọi cuộc đấu tranh cách mạng đều 
nhằm chống giai cấp đã thống trị cho đến lúc bấy giờ”; 3) trong hết 
thảy các cuộc cách mạng trước đây, tính chất hoạt động bao giờ 
cũng vẫn nguyên như cũ, - và bao giờ vấn đề cũng vẫn chỉ là phân 
phối hoạt động ây một cách khác, chỉ là một sự phân phối lao động 
mới cho những người khác; trái lại, cách mạng cộng sản chủ nghĩa là 
nhằm chống lại /ính chất hoạt động trước đây, nó xóa bỏ /zo động” 
và thủ tiêu sự thống trị của mọi giai cấp cùng với bản thân các giai 
cấp, vì nó được thực hiện bởi một giai cấp không còn được coi là 
một giai cấp trong xã hội nữa, không được thừa nhận là giai cấp và 
đã biểu hiện sự tan rã của mọi giai cấp, của mọi dân tộc, v.v., trong 
khuôn khổ xã hội ngày nay; và 4) để cho ý thức cộng sản chủ nghĩa 
đó nảy sinh ra được trong đông đảo quần chúng, cũng như để đạt 
được chính ngay mục đích ấy thì cần phải có một sự biến đổi của 
đông đảo quần chúng, sự biến đổi này chỉ có thể thực hiện được 
trong một phong trảo thực tiễn, trong cách mạng; do đó, cách 
mạng là tất yếu không những vì không thể lật đổ giai cấp 
thống trị bằng một phương thức nào khác mà còn vì chỉ có 
trong cách mạng giai cấp đi lật đồ giai cấp khác mới có thể quét 


!” Mác ghi ở ngoài lề: "Những người ấy quan tâm đến duy trì tình trạng sản 
xuất hiện tại". 

nc Tiếp theo là đoạn bị gạch bỏ trong bản thảo: "hình thức hiện đại của hoạt 
động mà dưới đó sự thống trị của..." 


I. PHOI-Ơ-BẮC 101 


sạch mọi sự thôi nát của chê độ cũ đang bám chặt theo mình và trở 
` F4 x ^ H m ở Asl*# 
thành có năng lực xây dựng cơ sở mới cho xã hội”. 


[C. CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN - SỰ SẢN XUẤT RA 
BẢN THÂN HÌNH THỨC GIAO TIÉP] 


Chủ nghĩa cộng sản khác với tât cả các phong trảo trước kia 
ở chô nó đảo lộn cơ sở của mọi quan hệ sản xuât và giao tiệp 
trước kia, và lân đâu tiên nó coI một cách có ý thức tât cả những 


!” Tiếp theo là đoạn bị gạch bỏ trong bản thảo: "Trong lúc tất cả những người 
cộng sản, ở Pháp cũng như ở Anh và ở Đức, từ khá lâu đều đã nhất trí công nhận 
tính tất yếu ấy của cách mạng, thì thánh Bru-nô vẫn cứ yên tĩnh theo đuôi giấc mơ 
của mình và nghĩ rằng nếu người ta đặt "chủ nghĩa nhân đạo hiện thực", tức là chủ 
nghĩa cộng sản, "vào vị trí của chủ nghĩa duy linh" (chủ nghĩa này chăng có một vị 
trí nào cả) thì chỉ là để cho chủ nghĩa đó được tôn trọng mà thôi. Lúc đó - ông tiếp 
tục giấc mơ của ông - "nhất định là sự giải thoát sẽ đến, trái đất sẽ trở thành thiên 
đường và thiên đường sẽ trở thành trái đất". (Nhà thần học của chúng ta không tài 
nào quên được thiên đường). "Lúc đó thì niềm hân hoan và lạc thú đời đời sẽ vang 
lên giữa những sự hài hòa thiên giới" (tr.140). Đức cha thiêng liêng sẽ hết sức kinh 
ngạc khi cái ngày phán quyết cuối cùng đến một cách bất ngờ đối với ngài, cái 
ngày trong đó tất cả những điều đó sẽ được thực hiện, - cái ngày mà buổi bình 
minh sẽ là ánh lửa của những thành phố rực cháy, khi mà giữa những "sự hài hòa 
thiên giới" đó, sẽ vang lên âm điệu của bài "Mác-xây-e" và bài "Các-ma-nô-la" có 
kẻm theo tiếng gầm tất nhiên của súng đại bác, còn máy chém thì sẽ đánh nhịp; còn 
"quần chúng" tỉ tiện sẽ gào lên Ca ira, Ca ira và sẽ thủ tiêu cái "tự ý thức" bằng cái 
cột đèn”. Thánh Bru-nô có rất ít cơ sở để vẽ nên bức tranh an ủi lòng người về 
"niềm hân hoan và lạc thú đời đời" ấy. Chúng ta không muốn thích thú được xây 
dựng a priori thái độ của thánh Bru-nô vào ngày phán xét cuối cùng. Thật khó mà 
quyết định đứt khoát được là có nên quan niệm những người vô sản đang làm cách 
mạng như là một "thực thể", như là "khối đông" muốn lật đồ sự phê phán, hay như 
"sự thăng hoa" của tính thần, một sự thăng hoa vẫn còn thiếu nồng độ cần thiết để 
tiêu hóa được những tư tưởng của Bau-ơ, không?". 


102 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


tiền đề xuất hiện một cách tự phát là những sáng tạo của những 
thế hệ trước đó và nó tước bỏ tính chất tự nhiên của những tiền đề ấy 
và đặt chúng dưới quyền lực của các cá nhân đã liên hợp lại. Vì 
vậy, việc thiết lập chủ nghĩa cộng sản, về thực chất, là có tính 
chất kinh tế: nó là sự sáng tạo vật chất ra những điều kiện cho sự 
liên hợp ấy; nó biến những điều kiện hiện có thành những điều 
kiện của sự liên hợp. Tình trạng mà chủ nghĩa cộng sản tạo ra, 
chính là cái cơ sở hiện thực loại trừ tất cả những cái gì tồn tại 
độc lập đối với các cá nhân trong chừng mực tình trạng hiện có 
chỉ là một sản phẩm của sự giao tiếp trước đó giữa các cá nhân 
với nhau. Như vậy là trong thực tiễn, những người cộng sản coi 
những điều kiện do nền sản xuất và sự giao tiếp trước họ tạo ra 
là những nhân tố không hữu cơ, nhưng đồng thời họ hoàn toàn 
không tưởng tượng rằng chủ tâm và sứ mệnh của những thế hệ đã 
qua là ở chỗ cung cấp vật liệu cho họ, và không cho rằng những 
điều kiện ấy là không hữu cơ đối với những cá nhân đã tạo ra 
chúng. Sự khác biệt giữa cá nhân với tư cách là con người với cá 
nhân ngẫu nhiên không phải là một sự khác biệt thuần tuý lô- 
gích, mà là một sự kiện lịch sử. Sự khác biệt ấy có ý nghĩa khác 
nhau trong những thời kỳ khác nhau, chăng hạn như hồi thế kỷ 
XVIII, đẳng cấp, và plus ou moins'” cả gia đình nữa, là một cái 
ngẫu nhiên đối với cá nhân. Đó là một sự khác biệt, không phải do 
chúng ta đề ra cho mỗi thời đại, mà là do bản thân mỗi thời đại tự 
đề ra giữa những yếu tố khác nhau mà nó thấy có sẵn, và nó đề ra 
như vậy không phải theo một quan niệm, mà do sức ép của những 
xung đột vật chất của đời sống. Trong số tất cả những cái xuất 
hiện như là ngẫu nhiên đối với thời đại sau, ngược lại với thời đại 
trước, ngay cả trong những yếu tố mà thời đại sau kế thừa của 
thời đại trước, - có cả hình thức giao tiếp phù hợp với một giai 
đoạn phát triển nhất định của lực lượng sản xuất. Quan hệ giữa 


Ä ở ` 
!” _ít nhiều 


I. PHOI-Ơ-BẮC 103 


những lực lượng sản xuất và hình thức giao tiếp là quan hệ giữa 
hình thức giao tiếp với hành động hay hoạt động của các cá 
nhân. (Hình thức cơ bản của hoạt động ấy đương nhiên là hình 
thức vật chất, cái hình thức vật chất mà mọi hoạt động khác: tĩnh 
thần, chính trị, tôn giáo, V.V., đều phụ thuộc vào đó. Đương 
nhiên là trong mọi trường hợp, các hình thức khác nhau của đời 
sống vật chất đều phụ thuộc vào những nhu cầu đã phát triển và 
bản thân việc sản xuất ra những nhu cầu ấy, cũng như việc thỏa 
mãn chúng, lại là một quá trình lịch sử không từng thấy có ở con 
cừu hay con chó (lập luận chủ yếu của Stiếc-nơ đđversus 
hominem “mà ông ta nêu lên một cách dai dắng) mặc dầu cả cừu 
lẫn chó, dưới hình thức hiện nay của chúng, đều là những sản 
phẩm của một quá trình lịch sử, malgré eux””). Chừng nào mà mâu 
thuẫn kể trên còn chưa xuất hiện thì những điều kiện trong đó các 
cá nhân giao tiếp với nhau đều là những điều kiện thuộc về cá tính 
của họ, đều không phải là một cái gì ở bên ngoài họ; đó là những 
điều kiện mà chỉ có trong đó những cá nhân nhất định và tồn tại 
trong những mối quan hệ nhất định, mới có thể sản xuất ra đời 
sống vật chất của mình và mọi thứ liên quan với đời sống ấy; thành 
thử đó là những điều kiện của sự tự mình hoạt động của những 
cá nhân Ấy, và do sự tự mình hoạt động ây của họ tạo ra`”. Như 
vậy là chừng nào mà mâu thuẫn kể trên còn chưa xuất hiện thì 
những điều kiện nhất định trong đó con người tiến hành sản xuất, 
là phù hợp với tính hạn chế thực tế của họ, với sự tồn tại phiến 
diện của họ, sự tồn tại mà tính chất phiến diện chỉ bộc lộ ra khi 
mâu thuẫn xuất hiện và do đó, chỉ tồn tại đối với những thế hệ 
sau. Lúc bẩy giờ, điều kiện xuất hiện với tư cách là một trở ngại 


1* Ẩ Ũ ` 
- chống lại con người 
* lễ) lon, LỆ 2 z 
 - trái với ý muốn của chúng 


*” Mác ghi ở ngoài lề: "Sự sản xuất ra bản thân hình thức giao tiếp". 


104 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


ngẫu nhiên, và cái quan điểm cho răng nó là một trở ngại, cũng 
được gán cho thời kỳ trước. 


Những điều kiện khác nhau ấy lúc đầu là những điều kiện của 
sự tự mình hoạt động, và sau đó, là trở ngại đối với sự tự mình hoạt 
động, thì làm thành, trong toàn bộ sự tiến triển lịch sử, một chuỗi 
chặt chẽ những hình thức giao tiếp mà mối liên hệ là ở chỗ người 
ta thay thế hình thức giao tiếp cũ đã trở thành một trở ngại bằng 
một hình thức mới phù hợp với những lực lượng sản xuất đã phát 
triển hơn, và do đó phù hợp với phương thức hoạt động tiên tiễn 
hơn của các cá nhân; hình thức mới này à son tour” lại trở thành 
trở ngại và lại được thay thế bằng một hình thức khác. Vì ở mỗi 
giai đoạn của sự phát triển lịch sử, những điều kiện ấy là phù 
hợp với sự phát triển đồng thời của những lực lượng sản xuất, 
nên lịch sử của những điều kiện ấy cũng là lịch sử của những lực 
lượng sản xuất đang phát triển và được mỗi thế hệ mới nắm lấy, 
và do đó cũng là lịch sử phát triển của những lực lượng của bản 
thân các cá nhân. 

Vì sự phát triển ây diễn ra một cách tự phát, tức là vì nó 
không phụ thuộc vào một kế hoạch chung của những cá nhân liên 
hợp một cách tự do với nhau, nên nó xuất phát từ nhiều địa 
phương, bộ lạc, dân tộc, ngành nghề, v.v. khác nhau, lúc đầu phát 
triển độc lập với nhau và chỉ liên hệ dần dần với nhau. Hơn nữa, 
sự phát triển ấy chỉ tiến triển rất chậm; những giai đoạn và lợi ích 
khác nhau không bao giờ bị hoàn toàn vượt quá mà chỉ bị lệ thuộc 
vào những lợi ích đang chiến thắng, và chúng vẫn tiếp tục tồn tại 
lay lắt bên cạnh những lợi ích đó trong hàng thế kỷ. Thành thử 
ngay trong cùng một dân tộc, những cá nhân, dù không tính đến 
những điều kiện tài sản của họ, cũng có những quá trình phát 
triển hoàn toàn khác nhau, và cũng do đó một lợi ích có trước - 


!* _ đến lượt nó 


I. PHOI-Ơ-BẮC 105 


khi hình thức giao tiếp tương ứng của nó đã bị thay thế bằng hình 
thức giao tiếp phù hợp với lợi ích có sau, - trong một thời gian dài 
vẫn tiếp tục nắm một quyền lực truyền thống trong cộng đồng hư ảo 
và độc lập đối với các cá nhân (nhà nước, pháp luật), - quyền lực mà 
rốt cuộc, chỉ có cách mạng mới có thê đập tan được. Điều đó cũng 
giải thích rằng tại sao trong một số vấn đề cho phép chúng ta trình 
bảy khái quát hơn thì ý thức đôi khi dường như ổi trước những 
quan hệ kinh nghiệm đương thời, đến nỗi trong những cuộc chiến 
đấu của một thời đại sau, người ta có thể dựa vào quyền uy của 
những nhà lý luận của thời trước. 

Ngược lại, trong những nước như Bắc Mỹ là những nước bắt 
đầu sự phát triển của mình ngay bằng một thời đại lịch sử đã phát 
triển thì sự phát triển diễn ra rất nhanh. Những nước đó không có 
tiền đề tự nhiên nào khác hơn là những cá nhân đến sinh cơ lập 
nghiệp ở đó và đã phải đến đó vì những hình thức giao tiếp trong 
các nước cũ không còn phù hợp với những nhu cầu của họ nữa. 
Như vậy, những nước đó bắt đầu bằng những cá nhân tiên tiễn 
nhất của những nước cũ, và do đó bằng hình thức giao tiếp phát 
triển nhất phù hợp với những cá nhân ấy, ngay cả trước khi hình 
thức giao tiếp ấy được thiết lập trong những nước cũ". Đó là 
trường hợp của tất cả các thuộc địa trong chừng mực chúng 
không phải chỉ đơn thuần là những căn cứ quân sự hay thương 
nghiệp. Các-ta-giơ, những thuộc địa của Hy Lạp và Ai-xơ-len hồi 
thế kỷ XI và XII là những thí dụ về điều đó. Tình hình tương tự 


Nghị lực cá nhân của những cá nhân thuộc các dân tộc khác nhau - người Đức và 
người Mỹ - nghị lực đã do sự lai tạp chủng tộc mà có, - do đó mà người Đức thật sự là 
đần độn; ở Pháp, ở Anh, v.v., các dân tộc khác đến lập nghiệp trên một miếng đất đã phát 
triển và ở Mỹ, các dân tộc khác đến lập nghiệp trên một miếng đất còn mới nguyên; ở 
Đức, dân bản xứ vẫn hoàn toàn không nhúc nhích gì cả. 


106 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


cũng nảy sinh trong trường hợp có sự chinh phục, khi người ta du 
nhập vào nước bị chính phục một hình thức giao tiếp có sẵn và đã 
phát triển trên một mảnh đất khác. Trong khi ở quê hương của nó, 
hình thức này hãy còn mang nặng những lợi ích và những quan hệ 
của các thời đại đã qua, thì ở đây, nó lại có thể và phải được xác 
lập trọn vẹn và không gặp trở ngại nào, dù chỉ là để bảo đảm 
quyên lực lâu dài cho kẻ xâm lăng. (Nước Anh và Na-plơ sau khi bị 
người Noóc-măng chinh phục đã tiếp thu hình thức hoàn bị nhất của 
tô chức phong kiến). 


Không có gì thông thường hơn là quan niệm cho rằng trong lịch 
sử từ trước tới nay, dường như vẫn đề chỉ là những s# chiếm đoạt. 
Những người man rợ chiếm đoạt Đề quốc La Mã và người ta 
thường giải thích bước quá độ của thế giới thời cổ sang chế độ 
phong kiến bằng sự chiếm đoạt ấy. Nhưng trong sự chiếm đoạt ấy của 
người man rợ thì vấn đề là xem vào thời gian đó dân tộc bị chinh phục 
có phát triển những lực lượng sản xuất công nghiệp như trường hợp 
của các dân tộc hiện đại không hay là những lực lượng sản xuất của 
họ chủ yếu lại chỉ dựa độc vào sự liên hợp của họ và hình thức 
cộng đồng [Gemeinwesen] hiện có thôi. Ngoài ra, sự chiếm đoạt 
còn do đối tượng bị chiếm đoạt quyết định nữa. Hoàn toàn không 
thể chiếm đoạt tài sản của một người chủ ngân hàng gồm những 
chứng khoán, nếu kẻ chiếm đoạt không tuân theo những điều 
kiện sản xuất và giao tiếp tồn tại trong nước bị chiếm đoạt. Đối 
với toàn bộ tư bản công nghiệp của bất cứ nước công nghiệp 
hiện đại nào thì cũng như vậy. Và sau cùng, bất cứ ở đâu, sự 
chiếm đoạt cũng phải nhanh chóng chấm dứt, và khi đã không 
còn gì để chiếm đoạt nữa thì tất nhiên người ta phải bắt tay vào 
sản xuất. Vì chẳng bao lâu sau, nhất thiết phải tiến hành sản xuất, 
nên hình thức của chế độ xã hội của những kẻ chinh phục đã ở lại 
nơi mình chinh phục được, phải phù hợp với trình độ phát 
triển của những lực lượng sản xuất mà họ bắt gặp, hoặc nếu 
như lúc đầu không có ngay sự phủ hợp ấy thì hình thức của chế độ 


I. PHOI-Ơ-BẮC 107 


xã hội ấy phải biến đổi cho phù hợp với những lực lượng sản xuất 
hiện có. Điều đó giải thích một sự việc mả người ta nhận thấy Ở khắp 
mọi nơi trong thời gian sau các cuộc di cư là: trên thực tế, 
tớ lại là chủ, và kẻ đi chinh phục lại nhanh chóng tiếp thu ngôn ngữ, 
văn hóa, và phong tục của dân tộc bị chinh phục. Chế độ phong kiến 
hoàn toàn không phải là được mang từ nước Đức đến dưới dạng đã 
có sẵn; nó bắt nguồn từ tô chức quân sự của những người man rợ 
ngay trong thời kỳ đi chinh phục, và chỉ sau khi chinh phục,tổ chức 
ấy mới phát triển thành chế độ phong kiến thực sự, nhờ tác động của 
những lực lượng sản xuất có sẵn trong các nước bị chính phục. Sự 
thất bại trong những mưu toan định đặt ra những hình thức khác dựa 
theo những tàn tích của La Mã thời cổ (Sác-lơ-ma-nhơ Đại đế, v.v.) 
chứng tỏ rằng hình thức ấy bị những lực lượng sản xuất quy định tới 
mức nảo. 


Như vậy là theo quan điểm của chúng tôi, tất cả mọi xung đột 
trong lịch sử đều bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa những lực lượng sản 
xuất và hình thức giao tiếp. Ngoài ra, hoàn toàn không cần thiết là 
mâu thuẫn đã phải đấy đến cực độ ở trong một nước, mới gây ra 
những cuộc xung đột trong nước ấy. Sự cạnh tranh với những nước 
phát triển hơn về mặt công nghiệp, cạnh tranh do sự mở rộng của sự 
giao tiếp quốc tế gây ra, cũng đủ để gây ra một mâu thuẫn loại đó, 
ngay cả ở những nước kém phát triển hơn về mặt công nghiệp (chăng 
hạn như sự cạnh tranh của công nghiệp Anh đã làm bộc lộ giai cấp 
vô sản tiềm tàng ở Đức). 

Như chúng ta đã thấy, mâu thuẫn ấy giữa những lực lượng sản 
xuất và hình thức giao tiếp đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử từ 
trước cho đến nay, song vẫn không làm hại đến cơ sở của nó, thì 
lần nào cũng đều phải nỗ ra thành một cuộc cách mạng, đồng thời 
lại mang những hình thức phụ khác nhau như: tổng thể những 
xung đột, những sự xung đột giữa các giai cấp khác nhau, những 
mâu thuẫn về ý thức, đấu tranh tư tưởng, v.V., đấu tranh chính 


108 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


trị, v.v.. Đứng trên quan điểm thiển cận, ta có thể năm lấy một 
trong những hình thức phụ đó và coI đó là cơ sở của những cuộc 
cách mạng ấy; việc đó càng dễ dàng khi bản thân những cá nhân 
tiến hành cách mạng lại tùy theo trình độ văn hóa của mình và tùy 
theo trình độ phát triển của lịch sử mà tự tạo ra cho mình đủ loại 
ảo tưởng về hoạt động riêng của mình. 


Sự chuyên hóa những lực lượng cá nhân (quan hệ) thông qua 
phân công lao động, thành những lực lượng vật chất, không thê bị 
xóa bỏ bằng cách loại trừ khỏi đầu óc con người cái quan niệm 
chung về sự chuyển hóa đó, mà chỉ có thể bị xóa bỏ bằng cách là 
các cá nhân lại chỉ phối những lực lượng vật chất ây và thủ tiêu 
sự phân công lao động'”. Điều này không thể thực hiện được nếu 
không có cộng đồng. Chỉ có trong cộng đồng cá nhân mới có được 
những phương tiện để có thê phát triển toàn diện những năng khiếu 
của mình và do đó, chỉ có trong cộng đồng, mới có thể có tự do cá 
nhân. Trong những cộng đồng giả đã tồn tại cho tới nay, - trong nhà 
nước, v.v. - tự do cá nhân chỉ tồn tại đối với những cá nhân đã phát 
triển trong khuôn khổ của giai cấp thống trị và chỉ trong chừng mực họ 
là những cá nhân của giai cấp ấy. Cộng đồng hư ảo, mà các cá nhân 
đã tập hợp lại trong đó trước đây, bao giờ cũng tồn tại độc lập đối với 
họ và vì nó là sự liên hợp của một giai cấp chống lại một giai cấp 
khác, cho nên đối với giai cấp bị trị, nó không những là một cộng 
đồng hoàn toàn hư ảo mà còn là một xiềng xích mới. Trong điều 
kiện có cộng đồng thật sự, các cá nhân có được tự do khi họ liên 
hợp lại và nhờ sự liên hợp ây. 

Từ tất cả những điều trình bày trên đây có thể rút ra rằng 
những quan hệ cộng đồng mà những cá nhân của một giai cấp 
tham gia trong đó, những quan hệ được quy định bởi những lợi ích 
chung của họ chống lại một giai cấp khác, bao giờ cũng là một 


!” Ăng-ghen ghi ở ngoài lề: "(Phoi-ơ-bắc: Tôn tại và bản chất)". 


I. PHOI-Ơ-BẮC 109 


cộng đồng bao gồm những cá nhân chỉ được coi là những cá nhân 
trung bình, chỉ trong chừng mực họ sống trong những điều kiện tồn 
tại của giai cấp họ, tóm lại, đó là những quan hệ mà họ tham gia, 
không phải với tư cách là những cá nhân, mà với tư cách là những 
thành viên của một giai cấp. Nhưng trong cộng đồng của những 
người vô sản cách mạng là những người kiểm soát được những điều 
kiện tồn tại của bản thân mình lẫn những điều kiện tồn tại của 
mọi thành viên của xã hội thì tình hình lại ngược lại: các cá nhân 
tham gia vào cộng đồng ấy với tư cách là những cá nhân. Nó là 
sự liên hợp của những cá nhân (tất nhiên giả định rằng những lực 
lượng sản xuất đương thời đã phát triển), một sự liên hợp đặt 
những điều kiện của sự phát triển tự do và của sự vận động của 
các cá nhân, dưới sự kiểm soát của nó, - những điều kiện, cho tới 
nay, vẫn được phó thác cho ngẫu nhiên và đã tồn tại độc lập đối 
với các cá nhân riêng lẻ, chính vì họ tách rời nhau với tư cách là 
những cá nhân và vì họ tất phải liên hợp với nhau, một sự liên 
hợp do phân công lao động tạo nên nhưng lại trở thành một mối 
liên hệ xa lạ đối với họ do họ tách rời nhau. Sự liên hợp từ trước 
tới nay chỉ là sự thỏa thuận (hoàn toàn không phải là tự nguyện, 
như đã được miêu tả trong "Khế ước xã hội"”° chăng hạn, mà là 
tất yếu) về những điều kiện trong đó các cá nhân có thể sử dụng 
tính ngẫu nhiên vì lợi ích của mình (so sánh chẳng hạn với sự hình 
thành của nhà nước Bắc Mỹ và những nước cộng hòa Nam Mỹ). 
Cái quyền được hưởng tính ngẫu nhiên mà không bị cản trở gì 
trong khuôn khổ những điều kiện nhất định là cái mà cho tới nay 
người ta gọi là tự do cá nhân. Những điều kiện tồn tại ấy đương 
nhiên chỉ là những lực lượng sản xuất và những hình thức giao 
tiếp hiện hữu. 

Nếu người ta xem xét (heo quan điểm triết học sự phát triển 
ấy của cá nhân, một sự phát triển diễn ra trong khuôn khổ những 
điều kiện tồn tại chung của những đẳng cấp và giai cấp nối tiếp 
nhau trong lịch sử, và trong khuôn khổ những quan niệm phổ 
biến mà do đó họ phải tiếp nhận, thì đương nhiên là người ta có 


110 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


thể đễ tưởng tượng rằng Loài hay là Con người đã phát triển trong 
các cá nhân ấy hoặc là những cá nhân ấy đã phát triển Con người; 
nghĩa là người ta có thể tưởng tượng ra một cái gì đó đúng là sự 
nhạo báng khoa học lịch sử'”, Như thế thì có thể coi những đẳng 
cấp Vả giai cấp khác nhau là sự thể hiện riêng biệt của biểu hiện 
phổ biến, là những phân chi của Loài, là những giai đoạn phát 
triển của Con người. 

Sự phụ thuộc ấy của những cá nhân vào những giai cấp nhất định 
không thể bị xóa bỏ chừng nào chưa hình thành một giai cấp 
không phải bảo vệ một lợi ích giai câp riêng biệt chông lại gia1 câp 
thông trị. 

Những cá nhân luôn luôn xuất phát từ bản thân mình, - đĩ 
nhiên là xuất phát từ những cá nhân ở trong khuôn khổ những điều 
kiện và quan hệ lịch sử nhất định, chứ không xuất phát từ cá nhân 
"thuần túy" như những nhà tư tưởng vẫn hiểu. Nhưng trong quá 
trình phát triển của lịch sử, - và chính là do trong điều kiện phân 
công lao động, những quan hệ xã hội tất yêu biến thành một cái gì 
đó độc lập, - xuất hiện sự khác biệt giữa đời sống của mỗi cá nhân 
trong chừng mực đó là đời sống cá nhân với đời sống của người 
đó trong chừng mực đời sống ấy phụ thuộc vào một ngành lao 
động nào đó và vào những điều kiện liên quan với ngành lao 
động đó. (Không nên hiểu điều này theo nghĩa là người thực lợi 
hay nhà tư bản, chẳng hạn, không còn là những cá nhân con 
người nữa, mà nên hiểu theo nghĩa là cá tính của họ là do 
những quan hệ giai cấp hoàn toàn cụ thể quy định và xác định, 
và sự khác biệt ẫy chỉ xuất hiện trong sự đối lập của họ với một 


!” Câu nói mà người ta thường thấy thánh Ma-xơ thốt ra: nhờ có nhà nước mà mỗi 
người đều là tất cả, thì về thực chất chỉ có nghĩa là người tư sản chỉ là một cái mẫu trong 
loài tư sản mà thôi, một câu giả định trước rằng giz¡ cấp tư sản phải tồn tại trước những cá 
nhân hợp thành giai cấp ấy. (Mác ghi ở ngoài lề: "Với những nhà triết học thì giai cấp là 
có trước"). 


I. PHOI-Ơ-BẮC 111 


giai cấp khác và chỉ xuất hiện với bản thân họ khi họ bị phá sản). 
Trong đẳng cấp (và hơn nữa, trong bộ lạc), điều đó còn bị che giấu: 
chẳng hạn người quý tộc bao giờ cũng là người quý tộc, người bình dân 
(roturier) bao giờ cũng vẫn là người bình dân chẳng kể là những điều 
kiện sinh sống khác của họ như thế nào; đó là một phâm chất gắn liền 
với cá tính của họ. Sự khác biệt giữa cá nhân con người với cá nhân 
trong tư cách là thành viên của một giai cấp, tính ngẫu nhiên, đối với 
cá nhân, của những điều kiện sinh sống, chỉ xuất hiện cùng với Sự xuất 
hiện giai cấp do giai cấp tư sản sinh sản ra. Chỉ có sự cạnh tranh và 
cuộc đấu tranh giữa các cá nhân với nhau mới sinh ra và phát triển 
tính ngẫu nhiên đó. Cho nên dưới sự thống trị của giai cấp tư sản, 
các cá nhân tưởng rằng được tự do hơn trước vì những điều kiện sinh 
sống của họ là ngẫu nhiên đối với họ; thực ra thì dĩ nhiên là họ ít tự 
do hơn, vì họ bị phụ thuộc nhiều hơn vào sức mạnh vật chất. Sự khác 
biệt với đẳng cấp xuất hiện đặc biệt rõ trong sự đối lập giữa giai cấp 
tư sản với giai cấp vô sản. Khi đăng cấp thị dân, các phường hội, v.v. 
nổi đậy chống quý tộc ruộng đất thì những điều kiện tồn tại của họ - 
tức là động sản và lao động thủ công đã tồn tại một cách tiềm tàng 
trước khi họ tách khỏi hệ thống phong kiến, - xuất hiện như một cái 
gì tích cực, đối lập với sở hữu ruộng đất phong kiến và vì vậy chăng 
bao lâu, cũng lại mang hình thức phong kiến theo kiểu của nó. Dù 
sao đi nữa, những nông nô chạy trồn đều coi tình trạng lệ thuộc trước 
kia của họ là một điều ngẫu nhiên đối với cá tính của họ. Song, về 
phương diện này, họ hành động giống như mọi giai cấp đang tự giải 
phóng khỏi xiềng xích trói buộc mình, và ngoài ra họ tự giải phóng 
không phải với tư cách là giai cấp, mà tự giải phóng từng người 
một. Hơn nữa, họ không ra khỏi phạm vi của tô chức đẳng cấp 
mà chỉ hình thành một đẳng cấp mới; trong địa vị mới, họ 
duy trì phương thức lao động cũ của họ và phát triển nó lên bằng 
cách giải phóng nó khỏi xiềng xích đã qua, không còn phù hợp 


112 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN. - HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC. TẬP I 


với trình độ phát triển mà họ đã đạt được `. 

Trái lại, ở những người vô sản thì điều kiện sinh sống của bản 
thân họ, tức là lao động, và cùng với cái đó, cả những điều kiện tồn 
tại của toàn bộ xã hội hiện nay, đã trở thành một cái gì ngẫu nhiên 
đối với họ, một cái ngẫu nhiên mà những người vô sản riêng lẻ 
không hề kiểm soát được, và cũng chắng có tổ chức xã hồi nào có thê 
cho họ quyền kiểm soát ấy. Mâu thuẫn giữa cá tính của người vô sản 
riêng lẻ và những điều kiện sinh sống mà anh ta phải chịu nhận, tức 
là lao động, bây giờ trở thành hiển nhiên đối với bản thân anh ta, 
nhất là vì ngay từ trước kia, anh ta đã bị hy sinh và trong phạm 
vi của giai cấp mình, anh ta chăng bao giờ có cái may mắn đạt 
được những điều kiện khiến anh ta có thể chuyển sang một giai 
cấp khác. 


Như vậy là trong khi những nông nô chạy trốn chỉ muốn tự do 
phát triển và củng cố những điều kiện tồn tại đã có sẵn của họ và 
vì thế cuối cùng chỉ giành được lao động tự do thôi, thì những 
người vô sản muốn tự khẳng định là những con người, phải thủ 
tiêu điều kiện tồn tại từ trước tới nay của chính họ, đồng thời 
cũng là của mọi xã hội từ trước tới nay, có nghĩa là phải thủ tiêu 
lao động. Vì vậy họ đối lập trực tiếp với hình thức mà trong đó 


DN.B. Không nên quên rằng sự cần thiết phải duy trì sự tồn tại của nông nô và tình 
trạng không có khả năng tiến hành kinh doanh lớn - tình trạng này kéo theo sự phân chia 
những allotments [những mảnh ruộng nhỏ] cho nông nô, - đã rất nhanh chóng giảm những 
nghĩa vụ của nông nô đối với chúa phong kiến xuống một mức trung bình về tô hiện vật 
và lao dịch, khiến cho nông nô có thể tích lũy động sản, điều này tạo thuận lợi cho họ trốn 
khỏi trại ấp của chúa đất và mang lại cho họ khả năng trở thành thị dân, đồng thời cũng 
tạo ra sự phân hóa trong nông nô; thành thử những nông nô chạy trốn cũng đã là nửa thị 
dân rồi. Vậy rõ ràng là những nông nô có một nghề thủ công nào đó có nhiều cơ hội hơn 
cả để kiếm được động sản. 


I. PHOI-Ơ-BẮC 113 


từ trước tới nay những cá nhân hợp thành xã hội vẫn biểu hiện 
mình như một chỉnh thể, tức là đối lập với nhà nước, và họ phải 
lật đỗ nhà nước để khẳng định bản thân là những cá nhân con 


n18ười. 


